HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 
ỦY BAN MỤC VỤ DI DÂN 



2017 


















Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


HƯỚNG DẪN 
MỤC VỤ DI DÂN 




Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


2 


Iniprimatur 


Ngày 31 tháng 10 nãm 2017 






Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


3 

MỤC LỤC 

I. DẪN NHẬP (1-3).07 

II. KHÁI NIỆM TỪ NGỮ (4-14).08 

III. NỀN TẢNG GIÁO HUẤN CỦA HỘI THÁNH 

VỀ MỤC VỤ DI DÂN..’..10 

A. Quyền lợi và bổn phận của các tín hữu.10 

về giáo dục và loan truyền đức tin (15) .10 

Lãnh nhận và cử hành các Bí tích (16-20) .11 

Tham gia và hội nhập vào cộng đoàn đức tin (21-22) .12 

B. Tình trạng chuyển cư của các tín hữu (23-27).13 

c. Bản Quyền địa phưong (28-29).14 

IV. HƯỚNG DẪN MỤC vụ DI DÂN.14 

A. Đời sổng đức tin của tín hữu. 

Học giáo lý (30) .14 

Việc lãnh nhận các Bí tích .15 

Bí tích Rửa Tội (31) .15 

Bí tích Thánh Thể (32-33) .15 

Bí tích Thêm Sức (34) .16 

Việc lãnh nhận bí tích trong trường hợp nguy tử (35-36) 16 
Tín hữu phải thuộc về cộng đoàn đức tin (37-38).17 

B. Bổn phận của linh mục đối với tín hữu di dân.18 

Nơi xuất cư (39-42) .18 

Nơi nhập cư (43-44) .19 

Năng quyền theo địa sở (45-48) .20 

Bôn phận cử hành các Bí tích(49) .21 

























Hướng dẫn Mục vụ Di dân 4 

Các bí tích khai tâm (50-52) .21 

Bí tích Hôn Phổi (53-54) .23 

Năng quyền chứng hôn (55-58) .25 

c. Mục vụ Hôn Phối 

Bí tích Hôn Phối (59-68) .26 

Những điều cần biết khi chuẩn bị kết hôn.29 

Chuẩn bị (69) .29 

về bí tích Thêm Sức .30 

Thủ tục hôn phối.30 

Thủ tục hôn phối thông thường .30 

Đăng kỷ kết hôn tại giáo xứ (70) .30 

Hồ sơ Hôn Phổi (71) .32 

Giấy giới thiệu kết hôn (72) .32 

Giấy chứng nhận Rửa Tội và Thêm Sức (73) .32 

Tờ khai trước khi kết hôn (74) .33 

Rao Hôn Phổi (75) .34 

Giấy chứng nhận kết hôn dân sự (76) .34 

Giấy miễn chuẩn ngăn trở hay giấy phép kết hôn (77).35 

Điều cần lưu ỷ về hôn nhân (78) .35 

Tìm hiểu về hôn nhân hỗn họp, dị giáo.35 

Tìm hiểu về hôn nhân hỗn họp (79) .35 

Hôn nhân dị giáo (khác đạo) (80) .36 

Thờ cúng tồ tiên (81-83) .37 

Miễn chuẩn thế thức Giáo luật trong hôn nhân hỗn họp hay dị 

giáo (84-86).. ... .....38 

Ket hôn với người thuộc Giáo hội Kitô giáo khác (87) .40 


D. Sự cộng tác của các đoàn thể tông đồ giáo dân (88-90).42 




























Hướng dẫn Mục vụ Di dân 5 

E. Sự cộng tác của các dòng tu trong mục vụ di dân (91).42 

V. MỘT SỐ GỢI Ý ĐÓI VỚI MỤC yụ NGOẠI KIÈU.43 

về hành chánh, địa giói (92).43 

Nhân sự mục vụ (linh mục bản xứ, linh mục Việt Nam nói 
ngoại ngữ) (93).43 

Cộng đoàn đức tin người nước ngoài (94-95).44 

Việc cử hành và lãnh nhận bí tích (96-97).44 

Thủ tục kết hôn với ngoại kiều .45 

Ket hôn với ngoại kiều Công giáo (98) .45 

Ket hôn với ngoại kiều không Công giáo (99) .46 

VI. LỜI KÉT (100).48 

PHỤ LỤC 

1. Hôn nhân nhờ đặc ân thánh Phaolô .50 

2. Hôn nhân nhờ đặc ân thánh Phêrô .55 

3. Một số mẫu đơn liên hệ .57 

THAM CHIÉU.72 

















Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


6 


Chữ viết tắt 

GL : Giáo luật 

GLHTCG : Giáo Lý Hội Thánh Công giáo 

TYGLHTCG: Toát yếu Giáo Lý Hội Thánh Công giáo 

HĐGM : Hội Đồng Giám Mục 

HĐGMVN : Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 

HDMVDD : Hướng dẫn Mục vụ Di dân 

UBMVDD : ủy ban Mục vụ Di dân 






Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


7 


I. DẪN NHẬP 

1. Từ khi Việt Nam mở cửa hội nhập cộng đồng quốc tế 
và tiếp nhận đầu tư nước ngoài, môi trường kinh tế đã hình 
thành nhiều khu công nghiệp và phát sinh những làn sóng di 
dân kinh tế và thời vụ. Từ nông thôn ra thành thị, từ tỉnh này 
sang tỉnh khác, di dân sinh viên hay di dân công nhân, di dân 
từng cá thể hay cả gia đình, thời vụ hay dài hạn, trong nước 
cũng như ngoài nước, người Việt Nam cũng như người nước 
ngoài; thực trạng này tạo ra nhiều hoàn cảnh thách đố và 
thúc giục Hội Thánh địa phương phải tìm ra những cách thế 
mục vụ hữu hiệu nhằm giúp anh chị em di dân sống đức tin 
trong các môi trường mới. 

2. Ý thức được hoàn cảnh đó, Đại hội Dân Chúa 2010 đã 
đề nghị Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ban hành Hướng dẫn 
Mục vụ Di dân như một cuốn “Cẩm nang chung về mục vụ 
di dân, trong đó hướng dẫn rõ ràng những nét cơ bản cần 
thiết được các giáo phận nhìn nhận, cách riêng trong lãnh 
vực hôn nhân và dự tòng” (Thư chung Hậu Đại hội Dân 
Chúa 2010, số 45). 

3. Vì thế, tài liệu Hướng dẫn Mục vụ di dân này được úy 
ban Mục vụ Di dân nghiên cứu và biên soạn nhằm mục đích 
giúp cho việc chăm sóc mục vụ di dân được các giáo phận 
tiếp nhận và tham gia. Đồng thời tạo mọi điều kiện để anh 
chị em di dân được lãnh nhận các bí tích, được chăm sóc đời 
sống thiêng liêng và ý thức bổn phận của mình trong môi 
trường mới, nhanh chóng hội nhập vào đời sống Hội Thánh 
địa phương. Tất cả sẽ cùng nhau xây dựng cộng đoàn chửng 
nhân Tin Mừng trong hiệp nhất và yêu thương. 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


II. KHÁI NIỆM TỪ NGỮ 

4 . Đấng Bản Quyền: Đức Giám Mục chính tòa. 

5 . Di dân: Người di dân mà chúng tôi muốn đề cập trong 
văn bản này, là người đã rời khởi hay tạm rời khỏi nơi cư trú 
hoặc quê quán của mình để đến địa phương khác, vì lý do học 
tập, lao động hay những điều kiện sống khác. 

6. Mục tử: Giám Mục, linh mục. 

7 . Tín hữu: Danh xưng gọi chung cho các Kitô hữu. 

8. Cư sở: Khi một người đã chuyển cư đến một nơi và ở đó 
trên 05 năm tròn; hoặc đã có ý định sẽ ở đó vĩnh viễn trong địa 
giới của một giáo xứ hoặc trong lãnh thổ một giáo phận thì cư sở 
của người đó thuộc về giáo xứ và giáo phận này (x. GL. 102 §1). 

9 . Bán cư sở: Khi một người chuyển cư đến địa giới của 
một giáo xứ hoặc lãnh thổ của một giáo phận với ý định sẽ ở 
đó ít là 3 tháng hoặc đã ở đó trong 3 tháng (x. GL. 102 §2). 

10 . Vô gia cư: khi không có cư sở hay bán cư sở ở bất cứ 
nơi nào (x. GL. 100). 

11 . Vị thành niên: người dưới 18 tuổi (x. GL. 97). 

12 . Ngoại kiều: người thuộc quốc tịch nước ngoài đến sinh 
sống tại Việt Nam. 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


9 


13 . Tòng nhân: là khái niệm để chỉ tính chất thuộc về con 
người. Một luật là tòng nhân khi nó chi phối trên con người, 
bất kỳ họ ở đâu 1 . 

14 . Tòng thổ: là khái niệm để chỉ tính chất tùy thuộc vào 
lãnh thổ. Một luật có tính tòng thổ khi nó chi phối những 
người đang cư ngụ trong một lãnh thổ 2 . 



1 Xem Từ Điên Công giáo, HĐGMVN, UB Giáo lý đức tin, Ban từ vựng Công 
giáo, trang 906. 

2 Xem Từ Điển Công giáo, HĐGMVN, UB Giáo lý đức tin, Ban từ vựng Công 
giáo, trang 907. 


Hướng dẫn Mục vụ Di dân 10 

III. NÈN TẢNG GIÁO HUẤN CỦA HỘI THÁNH 
VÈ MỤC VỤ DI DÂN 

A. Quyền lợi và bổn phận của các tín hữu 
về giáo dục và loan truyền đức tin 

15 . Sau khi nhận lãnh bí tích Rửa Tội, các tín hữu có bổn 
phận trở thành chứng nhân Phúc Âm, đồng thời có quyền 
được hấp thụ nền giáo dục Kitô giáo để đạt tới sự trưởng 
thành nhân bản để nhận biết và sống mầu nhiệm cứu độ 3 . 

Vì được Thiên Chúa ủy nhiệm sứ vụ tông đồ qua phép Rửa 
Tội và phép Thêm Sức, các tín hữu có bổn phận làm cho sứ 
điệp cứu độ của Thiên Chúa được mọi người trên khắp thế 
giới nhận biết và đón nhận; bổn phận này càng thúc bách hơn 
trong những hoàn cảnh mà chỉ nhờ họ, người ta mới có thể 
hiểu biết Phúc Âm và nhận biết Đức Kitô. 

Trong hoàn cảnh riêng của mồi cá nhân, các tín hữu có bổn 
phận xây dựng đời sống thấm nhuần tinh thần Phúc Âm và 
làm chứng cho Đức Kitô một cách toàn diện 4 . 


3 Xem Công đồng Vaticanô II, Gravissimum Educationis 2 (Tuyên ngôn về 
Giáo dục Ki tô giáo)', GL. 217. 

4 Xem Công đồng Vaticanô II, Lumen Gentium 31, 33 (Hiến Chế Tín Lý về 
Giáo Hội)', Apostolicam Actuositatem 2- 4 (sắc lệnh Tông đổ giáo dân)', Ad 
Gentes 21, 36 (Sắc Lệnh về Hoạt Động Truyền giáo); GLHTCG s. 1270; GL. 
225 §1, §2. 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


11 


Lãnh nhận và cử hành các Bí tích 

16 . Các tín hữu có quyền đuợc lãnh nhận sự giúp đỡ thiêng 
liêng từ các vị mục tử, nhất là Lời Chúa và các Bí tích 5 . 

17 . Do việc thông ban sự sống cho con cái, cha mẹ có bổn 
phận giáo dục con cái theo đạo lý của Hội Thánh 6 . Vì thế, 
cha mẹ có bổn phận chuẩn bị và lo cho con cái của mình 
đuợc Rửa Tội trong vòng những tuần tuổi đầu tiên. Neu nhi 
đồng đang lâm cơn nguy tử, thì phải đuợc Rửa Tội ngay 
không chút trì hoãn (x. GL. 867 §1, §2). 

18 . Tất cả mọi nguời đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội và không 
bị luật cấm, phải đuợc chuẩn bị đầy đủ để lãnh nhận bí tích 
Thánh Thể và bí tích Hòa Giải (x. GL. 912, 913). Bí tích Hoà 
Giải là dấu chỉ Chúa Giêsu đã lập để tha các tội ta đã phạm 
cùng giao hòa ta với Thiên Chúa và mọi nguời. Vì vậy, các tín 
hữu, sau khi đến tuổi khôn, buộc phải xung các tội trọng của 
mình một cách tmng thực, một năm ít là một lần; phải ruớc lễ 
mồi năm ít là một lần trong mùa Phục Sinh (x. GL.920 §1, §2) 

19 . Các thiếu nhi đã đến tuổi khôn, sau khi đã lãnh nhận các bí 
tích Thánh Thể và Hòa Giải, cần đuợc học giáo lý để có thể lãnh 
nhận bí tích Thêm Sức (x. GL. 97, 889 §2). 

20 . Trong truờng họp nguy tử vì bệnh tật hay tuổi già, các tín 
hữu đuợc lãnh nhận bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Bí tích này có 
thể đuợc ban lại, nếu sau khi hồi phục, bệnh nhân lại ngã bệnh 


5 Xem Công đồng Vaticanô II, Lumen Gentium 37 (Hiến Chế Tín Lý về Giáo 
Hội)', Presbyterorum Ordinis 9 (sắc Lệnh Chức vụ và đời song linh mục); 
GL 213. 

6 Xem Công đồng Vaticanô II, Ad Gentes 11 (Sắc Lệnh về Hoạt Động Truyền 
giáo); GLHTCG s. 2221-2226; GL. 226 §1, §2 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 12 

nặng, hoặc nếu nguy cơ trở nên nghiêm trọng hơn trong cùng 
một cơn bệnh kéo dài (x. GL. 1004 §1, §2). 

Tham gia và hội nhập vào cộng đoàn đức tin 

21 . Nhờ đuợc tái sinh trong Đức Kitô, tất cả mọi tín hữu 
đều thật sự bình đẳng với nhau về phẩm giá và về hành động, 
nhờ đó họ cùng cộng tác vào việc xây dụng Thân Mình Đức 
Kitô, tùy theo hoàn cảnh và nhiệm vụ riêng của mình 7 . Nhờ 
đuợc tham dự vào chức vụ của Chúa Kitô là tu tế, ngôn sứ và 
vuơng đế, các tín hữu có bổn phận góp phần tích cực vào đời 
sống và hoạt động của Giáo Hội và cộng tác với các chủ 
chăn; cần nuôi duỡng ý thức về giáo phận và tham gia các 
hoạt động ở giáo xứ vì giáo xử là một tế bào của giáo phận 8 . 
Nhất là đối với những tín hữu đang sống xa gia đình và giáo 
xứ, việc tham gia vào sinh hoạt giáo xứ tại nơi cu ngụ mới sẽ 
nâng đỡ đời sống đức tin một cách hữu hiệu. 

22 . Các tín hữu có nghĩa vụ phải luôn luôn duy trì sự hiệp 
thông với Giáo Hội trong cách sống và suy nghĩ; ân cần chu 
toàn các bổn phận đối vói Giáo Hội toàn cầu cũng như đối với 
Giáo Hội địa phương mà họ trực thuộc chiếu theo những quy 
định của luật; đóng góp cho những nhu cầu của Giáo Hội trong 


7 Xem Công đồng Vaticanô II, Gaudium et Spes 32, 49, 61 (Hiến Chế Mục Vụ 
về Giáo Hội trong thế giới ngày nay)', GL. 208. 

8 Xem Công đồng Vaticanô II, Apostolicam Actuositatem 10 (sắc lệnh Tông đồ 
giáo dân). 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 13 

việc thờ phượng, trong các hoạt động bác ái, và cộng tác vào 
việc chăm sóc đòi sống các thừa tác viên cách xứng đáng 9 . 

B. Tình trạng chuyển cư của các tín hữu 

23 . Một người, nếu đã chuyển đến một giáo xứ hoặc giáo 
phận khác để làm việc, mua nhà, và nhập cư tại đây thì 
đương nhiên cỏ cư sở thuộc về địa hạt giáo xứ định cư mới. 

24 . Neu là sinh viên chuyển cư đến một nơi khác để học tập 
trong thời hạn 04 năm thì vẫn có cư sở thuộc giáo xứ gốc và 
bán cư sở thuộc về giáo xứ nơi đang trọ học. (HDMVDD, s. 8, 
9) 

25 . Neu một người đi làm việc ở nơi khác trong thời gian 
hơn 05 năm, vẫn còn nhà cửa và hộ khẩu thường trú ở quê 
quán, thì vẫn có quyền về cư sở tại giáo xứ gốc và bán cư sở 
thuộc giáo xứ đang tạm trú vì giáo luật không ngăn cản một 
người vừa có quyền cư sở ở quê quán và quyền bán cư sở một 
nơi đang tạm cư; nhưng nếu người ấy định cư ở một nơi khác 
với ý định vĩnh viễn thì sẽ nhận quyền cư sở nơi tái định cư 
(x. GL. 100, 102, 106) 

26 . Đối với người vị thành niên, phải theo cư sở hay bán cư 
sở của cha mẹ hay người giám hộ (GL. 105). 

27 . Qui định đặc quyền cho người “đã cư ngụ một tháng”: 
Phải là sự cư ngụ thể lý, liên tục trong vòng một tháng; nếu 


9 Xem Công đồng Vaticanô II, Apostolicam Actuositatem 8, 10, 21 (Sắc lệnh 
Tông đồ giáo dân); Ad Gentes 36 (Sắc Lệnh về Hoạt Động Truyền giáo)', GL. 
209 §1, §2, 222 §1, §2; Gaudium et Spes 11-13, 23, 30 (Hiến Chế Mục Vụ về 
Giáo Hội trong thế giới ngày nay), Lumen Gentium (Hiến Chế Tín Lý về Giáo 
Hội). 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


14 


bị gián đoạn nhiều ngày, dù có ý định trở lại, vẫn phải tính 
thời gian lại từ đầu. 

c. Bản Quyền địa phương 

28 . Do cư sở hoặc bán cư sở mà mồi người có linh mục 
chính xứ và Bản Quyền riêng. Người vô gia cư sẽ thuộc về 
linh mục chính xứ và Bản Quyền tại nơi mà người ấy hiện 
đang cư ngụ. (x. GL. 107§ 1, §2, §3). Vì thế, một người trên 
18 tuổi sau khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội sẽ thuộc về giáo xứ 
nơi người ấy đang cư ngụ. 

29 . Do Giáo luật về cư sở và bán cư sở, dù chưa làm đơn 
nhập xứ, thì người di dân thuộc về giáo xứ nơi mình đang cư 
ngụ. Căn cứ chứng minh thuộc giáo xứ đối địa bằng cách: 1- 
văn bản dân sự như: hộ khẩu thường trú, giấy tạm trú; 2 - 
nhờ hàng xóm làm chứng việc cư ngụ của mình. 

IV. HƯỚNG DẪN MỤC vụ DI DÂN 

A. Đời sống đức tin của tín hữu 

Học giáo lý 

30 . Việc học hởi và giáo dục đức tin không chỉ là quyền mà 
còn là bổn phận giúp tín hữu sống đức tin cách mạnh mẽ và 
sinh động, tham gia vào sứ mạng của Đức Kitô. Như một 
cách tiếp nối sứ mạng truyền giáo, các bậc cha mẹ cần phải 
cho con cái của họ được thụ hưởng nền giáo dục đức tin. Vì 
vậy, việc tham gia các chương trình học giáo lý không chỉ là 
điều kiện để được lãnh nhận các bí tích cách xứng hợp mà 
còn là bổn phận trau dồi kiến thức để hiểu biết, yêu mến và 
sống xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu. 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


15 


Theo quy định của từng giáo phận, thời gian học giáo lý dự 
tòng và thực tập sống đạo thông thường là 6 tháng. 10 
HĐGMVN quy định thủ bản chính thức cho anh chị em di dân 
dự tòng là bản tóm lược Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo. 

Việc lãnh nhận các Bí tích 

Bí tích Rửa Tội 

31 . Linh mục chính xứ cần hướng dẫn cho cha mẹ và người 
đõ đầu, không những về nghi lễ mà còn cả về ý nghĩa của bí 
tích cũng như bổn phận của cha mẹ trong việc nêu gưong và 
giáo dục đức tin cho con trẻ. 

Bí tích Thánh Thể 

32 . Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của 
toàn thể đời sống Kitô giáo 11 . Vì thế các tín hữu phải yêu 
mến và siêng năng cử hành bí tích Thánh Thể bằng việc 
tham dự Thánh Lễ, rước Chúa và chầu Thánh Thể. Các tín 
hữu sau khi đã rước Chúa và xưng tội lần đầu buộc phải rước 
lễ mồi năm ít là một lần trong mùa Phục Sinh (x. GL. 920 § 1, 
§2). Tuy nhiên, những ai đang trong tình trạng bị vạ tuyệt 
thông và cấm chế, những người cố chấp tái phạm và mắc tội 
nặng thì chỉ được rước lễ sau khi đã lãnh bí tích Hòa Giải 
(GL. 916). 

33 . Cha mẹ, người giám hộ, và linh mục chính xứ có bổn 
phận giúp cho trẻ em, khi đã đến tuổi nhận biết, được học 

10 Tùy theo nhận định của linh mục chính xứ mà thời gian dự tòng có thế được 
đặc cách nhưng cần đảm bảo rằng mục đích của việc học giáo lý là đế hiểu 
và thấm nhuần tinh thần Kitô giáo chứ không phải là một thủ tục hành chánh 
có thê tiên hành cách hời hợt. 

11 Xem Công đồng Vaticanô II, Lumen Gentium 11 (Hiến Chế Tín Lý về Giáo 
Hội). 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


16 

giáo lý và rước Chúa; trong trường hợp nguy tử, các trẻ em 
đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội và đủ tuổi nhận biết có thể được 
rước Chúa dù chưa hoàn tất chưong trình giáo lý phù hợp (x. 
GL. 913-914). 

Các tín hữu chỉ được rước lễ tối đa hai lần một ngày, nhưng 
chỉ trong Thánh Lễ mà họ tham dự (x. GL. 917). Khi nguy tử, 
các tín hữu phải được rước lễ như của ăn đàng dù trước đó đã 
rước lễ khi tham dự Thánh Lễ (x. GL. 921§l-§2). 

Bí tích Thêm Sức 

34 . Bí tích Thêm Sức in ấn tín trong linh hồn các tín hữu và 
phù trợ họ tiếp tục sống đức tin và đức ái dưới ân sủng của 
Chúa Thánh Thần, liên kết họ chặt chẽ hon vói Giáo Hội hiệp 
thông và tham gia sứ vụ loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô 
bằng lời nói và chứng tá đời sống (GL. 879). 

Cha mẹ, người giám hộ, và linh mục chính xứ có bổn phận 
giúp cho các em đã đến tuổi khôn, 7 tuổi trọn, đã được xưng 
tội và rước Chúa, có thể lãnh nhận bí tích Thêm Sức sau thời 
gian học hởi và chuẩn bị đầy đủ về giáo lý Thêm Sức (x. GL. 
97; 889 §2). 

Việc lãnh nhận bí tích trong trường họp nguy tử 

35 . Đối vói trẻ so sinh trong con nguy tử vì tai nạn hay đau 
bệnh, cha mẹ phải tìm cách cho con cái được lãnh nhận bí tích 
Rửa Tội ngay, không được trì hoãn 12 . Khi không thể đưa trẻ 
đến nhà thò hoặc không kịp mời linh mục đến rửa tội trong 


12 Xem TYGLHTCG s. 248; GLHTCG s. 1250-1251; Gaudium Et Spes 48 
(Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội trong thế giới ngày nay), Lumen Gentium 11, 
41 (Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội)', GL. 867. 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 17 

trường hợp nguy tử, cha mẹ có thể rửa tội cho bệnh nhi bằng 
cách: Trong lúc đổ nước thì đọc công thức rửa tội: “Tôi (cha/ 
mẹ) rửa con nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa 
Thánh Thần” 13 . Trong trường hợp này, nếu trẻ qua khởi cơn 
nguy tử sau khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội thì phải báo với 
linh mục chính xứ để ghi sổ Rửa Tội. 

36 . Giáo Hội phó thác những tín hữu bệnh tật hiểm nghèo 
cho Chúa chịu nạn và vinh quang để người nâng đỡ và cứu 
chữa họ bởi bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân (x. GL. 998). Khi 
một tín hữu đã biết sử dụng trí khôn ở trong tình trạng nguy 
tử, hoặc khi một tín hữu ở trong tình trạng hiểm nghèo vì đau 
bệnh hoặc tuổi già, thì người thân và các mục tử có bổn phận 
giúp bệnh nhân được lãnh nhận bí tích này (x. GL. 1001) và 
phải được rước lễ như của ăn đàng (x. GL. 921 §1). 

Tín hữu phải thuộc về cộng đoàn đức tin 

37 . Trước khi đi khỏi giáo xứ nơi cư trú, tín hữu cần xin 
giấy giới thiệu của linh mục chính xứ để sẵn sàng chuyển xứ 
đến nơi định cư hoặc tạm cư mới. Giấy giới thiệu cần ghi rõ 
các thông tin: Tên thánh, tên đầy đủ, thuộc giáo xứ và giáo 
họ nào, đã lãnh nhận những bí tích nào, ngày tháng năm, và 
do ai cử hành. 

38 . Các tín hữu khi chuyển cư đến một giáo xứ mới cần 
trình diện và làm thủ tục gia nhập giáo xứ nơi đến để linh 
mục chính xứ có thể chu toàn bổn phận chăm sóc mục vụ 
cho họ và chuẩn bị hôn nhân, nếu có, sau này 14 . Một khi thủ 


13 Xem GL. 854, 861. 

14 Khuyến khích chứ không bắt buộc vì cư sở hay bán cư sở thủ đắc theo luật 
chứ không do việc đăng ký với linh mục chính xứ (xem GL. 96 và 102§ 1, 
§2, §3). 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 18 

đắc cư sở hay bán cư sở theo luật thì linh mục chính xứ có 
bổn phận cử hành các bí tích cho họ. Người tín hữu dù mới 
chuyển cư, cũng cần có bổn phận tích cực tham gia vào hoạt 
động của giáo xứ nơi mình đang cư ngụ. 

B. Bổn phận của lỉnh mục đối với tín hữu di dân 

Nơi xuất cư 

39 . Hiện nay, hiện tượng di dân không chỉ là thách đố cho 
trật tự xã hội mà còn là dấu chỉ thời đại của Hội Thánh lữ 
hành. Vì thế, Hội Thánh đề nghị các Đấng Bản Quyền địa 
phương phải lưu tâm chăm sóc mục vụ cho người di dân 15 . 
Linh mục chính xứ có trách nhiệm hướng dẫn và giúp đỡ cho 
giáo dân của mình biết và thực hiện những thủ tục cần thiết 
khi chuyển cư để giúp họ có thể dễ dàng hội nhập và thực 
hành đời sống đức tin ở nơi cư ngụ mới 16 . 

40 . Tại Việt Nam, ở những thành phố lớn luôn có người 
nhập cư và ở những vùng nông thôn luôn có người xuất cư. 
Bản Quyền giáo phận cần đặt một linh mục làm Trưởng ban 
Mục vụ Di dân để đáp ứng các nhu cầu mục vụ cho giáo dân 
của giáo phận mình (xuất cư) và giáo dân của các giáo phận, 
cũng như của quốc gia khác (nhập cư). 

Linh mục Trưởng ban Mục vụ Di dân có trách nhiệm giúp 
Giám Mục giáo phận để phổ biến tài liệu Hướng dẫn Mục vụ 
Di dân này và khi cần có thể liên kết với văn phòng ủy ban 
Mục vụ Di dân để được hồ trợ những thông tin cần thiết giúp 
cho các tín hữu chuẩn bị đi xa, trong cũng như ngoài nước. 


15 Xem Tông Hiến Exsul Familia Nazarethana 32. 

16 Xin tham khảo các mẫu đơn trong phần phụ lục. 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


19 

41 . Ngày nay có rất đông tín hữu Việt Nam đi lao động và 
học tập ở ngoài nước. Do bản chất cư ngụ là tạm thời theo 
hạn hợp đồng lao động, hoặc thời vụ, hoặc theo luật cư trú 
của nước sở tại, linh mục chính xứ noi xuất cư cần giúp cho 
các tín hữu hiểu rõ về tình trạng cư trú của mình 17 và những 
ích lợi thiêng liêng kèm theo. Khi đưong sự cần những 
chứng chỉ bí tích hoặc những giấy tò cần thiết để gia nhập 
giáo xứ hoặc dòng tu, cử hành hôn phối, linh mục chính xứ 
có bổn phận giúp tín hữu xa quê. 

42 . Trong một số trường hợp hên hệ đến các tín hữu Việt 
Nam ở ngoài nước, UBMVDD có thể tư vấn, hướng dẫn 
hoặc hên lạc với HĐGM nước sở tại để hồ trợ. Linh mục 
chính xứ không thể từ chối hồ trợ giáo dân của mình vì bất 
cứ lý do nào. 

Nơi nhập cư 

43 . Chính Chúa Giêsu đã nhắc nhở về lòng hiếu khách : “Ta 
là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước” (Mt 25,35); các Tong 
giáo phận và giáo phận trong địa giói của các trung tâm kinh 
tế, văn hóa, giáo dục và du lịch cần lưu tâm đến việc mục vụ 
cho người nhập cư. Thực tế mục vụ thúc giục các Ban Mục 
vụ Di dân cần tổ chức các văn phòng mục vụ di dân một 
cách sáng tạo và hiệu quả, để noi đây trở thành điểm đến 
giúp các tín hữu xa quê được tiếp đón và hướng dẫn, ổn định 
và hội nhập vào đời sống đức tin tại Hội Thánh địa phưong. 

44 . Linh mục chính xứ cần lưu tâm đến những người nhập 
cư trong địa sở của mình và kêu gọi các tín hữu trong giáo 


17 Xem HDMVDD 23-27. 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 20 

xứ cộng tác vào việc chăm sóc các tín hữu nhập cư để không 
một tín hữu nào bị bở rơi vì lý do không thuộc cư sở; hơn 
nữa, cần tận tâm giúp đỡ anh chị em di dân trong đời sống 
đức tin và con cái của họ được theo học các lóp giáo lý như 
lóp Xưng tội rước lễ lần đầu, lóp Thêm sức hay các lóp Dự 
tòng và giáo lý Hôn nhân tại giáo xứ 18 . 

Trong thực tế, có những giáo xứ gần các trường học hoặc 
khu công nghiệp, những trung tâm thương mại hoặc du lịch 
là nơi thu hút nguồn lao động và người nhập cư rất đông. Các 
linh mục chính xứ cần lưu ý đến tình trạng dân cư của giáo 
xứ mình và thông báo kịp thòi với Bản Quyền giáo phận để 
có thể bổ nhiệm thêm linh mục trợ giúp cho các tín hữu nhập 
cư. 

Hiện nay có những giáo phận đối diện với nhu cầu mục vụ 
cho các tín hữu người nước ngoài như việc cử hành Thánh 
Lễ ngày Chúa nhật và các dịp lễ trọng, mục vụ hôn nhân với 
người nước ngoài, hoặc các chương trình giáo lý cho trẻ em 
người nước ngoài đang sinh sống cùng cha mẹ tại Việt Nam. 
Hướng dẫn mục vụ này đề nghị một số gợi ý mục vụ cho các 
tín hữu người nước ngoài trong chương V dưới đây. 

Năng quyền theo địa sở 

45 . Trong những năm gần đây, một số linh mục, tu sĩ, phong 
trào giáo dân ở nước ngoài đã đến Việt Nam để quảng bá ơn 
gọi hoặc để dấn thân hoạt động tông đồ. Hiện tượng này cũng 
tạo nên một số thách đố và đòi hỏi cần có những lưu ý thiết 
thực để phòng tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Vì 
thế, các Đấng Bản Quyền cần lưu ý về thủ tục xác nhận nhân 
thân khi các linh mục ngoài giáo phận đến dâng lễ tại địa 


18 Xem HDMVDD, 31-36. 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 21 

phương (lưu trú ngắn hạn) hoặc đến tìm kiếm ơn gọi và thiết 
lập cộng đoàn (cư trú dài hạn) 19 . 

46 . Giáo luật qui định tất cả các linh mục phải nhập tịch 
vào một Giáo Hội địa phương hay vào một hạt giám chức 
tòng nhân, hoặc vào một tu hội thánh hiến hay vào một tu 
đoàn có năng quyền đó; nên không thể tiếp nhận một linh 
mục không thuộc một Bản Quyền giáo phận hoặc không có 
Bề trên hợp pháp xác nhận (GL. 265). 

47 . Các linh mục giáo phận hoặc dòng tu khi có nhu cầu cử 
hành bí tích hoặc hoạt động mục vụ ngoài lãnh thổ giáo phận 
có quyền cư sở phải có giấy xác nhận của Bản Quyền (Giám 
Mục hoặc Giám Tỉnh dòng tu) cấp trong thời hạn 01 năm 
hoặc được Bản Quyền của giáo phận sở tại xét cách khôn 
ngoan là không có gì ngăn trở để cử hành bí tích Thánh Thể. 

48 . Một tư tế phải được nhận cho cử hành Thánh Lễ mặc 
dù linh mục chính xứ nhà thờ không quen biết, miễn là vị tư 
tế đó xuất trình celebrete, thư giới thiệu và giấy tờ xác nhận 
nhân thân do Đấng Bản Quyền hay do Be Trên dòng tu cấp 
chưa quá 01 năm, hoặc miễn là linh mục chính xứ có thể 
nhận định một cách khôn ngoan là không có gì ngăn trở tư tế 
ấy cử hành Thánh Lễ (GL. 903). 

Bổn phận cử hành các Bí tích 

49 . Đối với những người chuyển cư, dù chưa gia nhập giáo 
xứ vẫn có quyền được hưởng tất cả các phúc lợi thiêng liêng 
như mọi tín hữu khác 20 . 


19 Tham khảo phụ lục mẫu xác nhận nhân thân linh mục. 

20 Xem Công đồng chung Vaticanô II, Lumen Gentium 10-1 la, 18, 37a (Hiến 
Chế Tín Lý về Giáo Hội). 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 22 

Khi một tín hữu đã qua đời dù nguời ấy không có cu sở hoặc 
bán cu sở trong phạm vi giáo xứ, linh mục chính xứ có bổn 
phận cử hành các nghi thức an táng vì phần rỗi thiêng liêng 
của tín hữu và của bản thân mình 21 . Sau khi cử hành an táng, 
linh mục cử hành an táng, theo phán đoán khôn ngoan của 
mình, cần tìm cách thông báo với linh mục chính xứ gốc của 
nguời tín hữu đã qua đời. 

Các bí tích khai tâm 

50 . Các linh mục không thể từ chối ban các bí tích cho 
những nguời xin lãnh nhận các bí tích cách thích đáng, khi 
đã đuợc chuẩn bị đầy đủ và không bị luật cấm lãnh nhận các 
bí tích (x. GL. 843 §1). 

Linh mục chính xứ cần lo liệu Rửa Tội cho trẻ sơ sinh dù là 
con cái của đôi bạn đang đang gặp khó khăn trong đời sống 
hôn nhân, hoặc chung sống ngoài phép Hôn Phối, hoặc là con 
ngoại hôn, nếu cha mẹ của em hay một trong hai nguời xin 
ban bí tích Rửa Tội cho em bé và xét thấy có hy vọng chắc 
chắn em sẽ đuợc giáo dục trong đạo Công giáo. Chỉ khi hoàn 
toàn thiếu niềm hy vọng này, linh mục chính xứ có thể hoãn 
việc cử hành bí tích Rửa Tội cho trẻ sau khi giải thích cho cha 
mẹ em biết rõ lý do 22 . 

Hoàn cảnh khó khăn trong đời sống hôn nhân không đuơng 
nhiên là “hoàn toàn thiếu niềm hy vọng” để từ chối cử hành bí 
tích Rửa Tội cho trẻ. Không đuợc trì hoãn việc Rửa Tội cho 
trẻ em, chỉ vì lý do chờ hợp thức hoá hôn phối cho cha mẹ 
chúng 23 . 


21 Xem GL. 276 §2.1°, 1177 §3. 

22 Bộ Giáo Lý Đức Tin, Instr. Pastoralis actio, 20 oct. 1980, 30-31; GL. 868. 

23 Xem GLHTCG 1250; GL. 867. 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


23 


51 . Linh mục chính xứ tại nơi cử hành bí tích Rửa Tội phải 
cẩn thận ghi đầy đủ thông tin vào sổ rửa tội và sổ gia đình 
Công giáo; điều này mang lại những lợi ích cụ thể cho các 
tín hữu khi phải xuất cư. Trẻ em sinh ra bởi cha mẹ không có 
hôn phối hợp pháp, thì trong văn khố giáo xứ phải ghi tên 
mẹ, nếu mẫu tính được biết cách công khai hoặc nếu chính 
người mẹ yêu cầu bằng văn bản hay trước mặt hai người 
chứng; cũng phải ghi tên người cha nếu phụ tính được chứng 
minh qua một tài liệu chính thức hay qua lời tuyên bố của 
đương sự trước mặt linh mục chính xứ và hai nhân chửng; 
nếu không, phải ghi tên người được rửa tội và ghi chú hoàn 
cảnh cụ thể của trẻ để không gây khó khăn về sau. Neu là 
con nuôi, phải ghi tên cha mẹ nuôi, ít là khi điều đó được thể 
hiện trong sổ hộ tịch địa phương, và ghi tên cha mẹ ruột (x. 
GL. 877). 

52 . Đối với bí tích Thêm Sức, chỉ có Giám Mục là thừa tác 
viên ban bí tích này; linh mục chỉ được quyền ban bí tích 
Thêm Sức khi được Giám Mục ủy quyền, hay khi ban các bí 
tích khai tâm Kitô giáo cho dự tòng (x. GL. 883). Linh mục 
chính xứ nơi cử hành bí tích Thêm Sức có bổn phận ghi sổ 
Thêm Sức tại giáo xứ và báo tin cho linh mục chính xứ nơi 
đương sự được Rửa Tội để bổ sung văn khố gốc (x. GL. 895). 

Bí tích Hôn Phổi 

53 . Các linh mục phải tôn trọng khác biệt về niềm tin tôn 
giáo và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tín hữu kết hôn theo 
đúng thủ tục của Giáo Hội; đồng thời lo cho họ học hỏi về 
giáo lý hôn nhân và giúp đỡ họ thêm về đời sống đức tin 
trong thời kỳ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. 

Các linh mục có bổn phận giúp đỡ các tín hữu chuẩn bị cử 
hành hôn phối với tấm lòng mục tử để: 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


24 


- Giúp đôi bạn xác định niềm tin Kitô giáo và chuẩn bị cho 
họ có một đức tin trưởng thành. Neu họ chưa được lãnh bí 
tích Thêm Sức, phải lo liệu cho họ nhận bí tích này trước 
khi kết hôn, vì họ sẽ trở nên chứng nhân đức tin và giáo 
dục đức tin cho con cái. 

- Giúp đôi bạn ý thức về hôn nhân và chuẩn bị đảm nhận 
những nghĩa vụ vợ chồng và cha mẹ trong gia đình Kitô 
giáo. 

- Phải giải thích và điều tra hôn phối để đảm bảo không có 
ngăn trở. 

Linh mục thuộc các giáo phận, giáo xứ khác nhau có bổn 
phận giúp đõ lẫn nhau vì luật, vì trách nhiệm, vì tình huynh 
đệ cũng như tạo nên hình ảnh vị mục tử nhân hiền, nhẫn nại 
cho các đôi bạn chuẩn bị bước vào hôn nhân. 

54 . Bí tích Hôn Phối được cử hành tại giáo xứ mà một 
trong hai dự hôn có cư sở hoặc bán cư sở, hoặc nơi: “đã cư 
ngụ một tháng Neu không có cư sở, hôn nhân phải được cử 
hành tại giáo xứ nơi họ đang cư ngụ với phép của Đấng Bản 
Quyền, hoặc có thể cử hành tại giáo xứ khác khi có phép của 
Bản Quyền hoặc linh mục chính xứ nơi đó (x. GL. 1115). 

Nơi một trong hai người dự hôn có cư sở hay bán cư sở, linh 
mục chính xứ có bổn phận chứng hôn cho họ sau khi đã hoàn 
tất thủ tục điều tra hôn phối, dù trước đó chưa biết gì về họ. 
Linh mục chính xứ chỉ có quyền từ chối chứng hôn vì lý do 
họ có ngăn trở hôn phối hay vì họ không thuộc quyền chứng 
hôn của ngài. 

Neu không có phép của Đấng Bản Quyền, linh mục không 
được chứng hôn trong những trường hợp sau: hôn nhân của 
những người không có cư sở; hôn nhân giữa hai người không 
thể kết hôn theo luật dân sự sở tại; vướng mắc hôn nhân 
trước đây với những nghĩa vụ phát sinh đối với con cái hoặc 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 25 

người đã kết hôn; người công khai chối bở đức tin Công 
giáo; đang mắc vạ; hôn nhân của người vị thành niên (khi 
cha mẹ không biết hoặc phản đối) 24 . 

Năng quyền chứng hôn 

55 . Bản Quyền và lỉnh mục chỉnh xứ đoi địa, do chức vụ và 
trong ranh giới địa hạt của mình, chứng hôn cách thành sự 
không những cho những người thuộc quyền và cả những 
người không thuộc quyền miễn là một trong hai người thuộc 
nghi lễ Latinh (x. GL. 1109). 

56 . Bản Quyền và lỉnh mục chỉnh xứ đổi nhân, do chức vụ, 
chỉ chứng hôn cách thành sự cho những người, mà ít nhất 
một trong hai là người thuộc quyền mình và trong giới hạn 
thẩm quyền của mình (x. GL. 1110) 25 . 

57 . Các linh mục dòng, nếu không phải là linh mục chính 
xứ, thì không có năng quyền chứng hôn. Đe có được năng 
quyền, linh mục dòng (không phải là linh mục chính xứ) cần 
phải có sự ủy quyền tổng quát hay riêng biệt, được ban bởi 
Đấng Bản Quyền địa phương trong phạm vi giáo phận hoặc 
bởi linh mục chính xứ trong phạm vi giáo xứ. Linh mục dòng 
phụ trách dạy giáo lý hôn nhân không đương nhiên có năng 
quyền chứng hôn. 

58 . Chiếu theo nguyên tắc luật, sự ủy quyền sẽ vô hiệu nếu 
người ủy quyền vượt quá quyền hạn mình. Vì vậy, trong 
chứng hôn, sự ủy quyền cho linh mục hay phó tế cử hành 
hôn phối ngoài phạm vi địa hạt của mình là vô hiệu. 


24 Xem GL. 1071 §1. 

25 Giáo xứ hay cộng đoàn mục vụ đối nhân được áp dụng cho những Kitô hữu 
khác biệt với giáo phận sở tại về: ngôn ngữ, sắc tộc hay lễ nghi Phụng tự. 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 26 

Linh mục chính xứ không có quyền ủy cho một cha nào khác 
cử hành cho giáo dân của mình ngoài địa sở của mình 26 . 

Linh mục được thụ ủy không được tái ủy quyền 27 . 

c. Mục vụ Hôn Phối 

Bí tích Hôn Phổi 

59. Những đặc tính chính yếu của hôn nhân Kitô giáo là sự 
đơn nhất và bất khả phân ly vì chính Chúa Kitô đã nâng giao 
ước hôn nhân giữa một người nam và một người nữ đã được 
rửa tội lên hàng bí tích (x. GL. 1055-1057). Vì thế, các linh 
mục và cộng đoàn đức tin có bổn phận giúp cho các tín hữu 
được chuẩn bị, cử hành và bảo toàn bậc sống hôn nhân theo 
tinh thần Kitô giáo và tiến tới sự hoàn thiện (x. GL. 1063). 

60. Quyền kết hôn và lập gia đình là một quyền căn bản 
của con người và được Giáo luật bảo vệ, các tín hữu cần phải 
đạt tới sự hiểu biết nhất định để có thể chuẩn bị bước vào đời 
sống hôn nhân cách xứng đáng và gìn giữ bí tích Hôn Phối 
cách trung thành. 

61. về tuổi tác: Giáo luật cho phép người nam khi tròn 16 
tuổi và người nữ khi tròn 14 tuổi tuổi được phép kết hôn, 
nhưng trao cho HĐGM quyền ấn định hạn tuổi phù họp với 
quốc gia, nền văn hóa nước đó (x. GL. 1083). Tại Việt Nam, 
HĐGMVN ấn định người nam 20 tuổi và người nữ 18 tuổi 
được phép kết hôn họp lệ, nhưng nếu có trường họp đặc biệt 
thì phải xin phép Đấng Bản Quyền địa phương. 


26 Xem GL. 1115. 

27 Xem GL. 137 §4. 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


27 


62. về sức khỏe: Người nam và người nữ phải là những 
người lành mạnh và trưởng thành về tâm sinh lý. Tuy nhiên, 
dù một trong hai người mắc bệnh thể lý cũng vẫn có quyền 
kết hôn, với điều kiện là người phối ngẫu đã được thông báo 
trước và vẫn đồng ý kết hôn cách tự nguyện. Trong trường 
hợp một hoặc cả hai người không có khả năng sống đời vợ 
chồng (như bệnh tâm lý hoặc bất lực giao hợp vĩnh viễn) thì 
gặp ngăn trở tiến hành hôn nhân hoặc hôn nhân bất thành tự 
bản chất (x. GL. 1084). 

63. về sự tự do kết hôn: Mọi người phải được tự do chọn 
lựa và quyết định kết hôn. Mọi hình thức gây áp lực tâm, thể 
lý ảnh hưởng đến sự tự do kết hôn đều vi phạm nhân phẩm 
con người, và làm cho hôn nhân vô hiệu. Việc đỉnh hôn hay 
lễ ăn hỏi không nhất thiết buộc phải kết hôn, mà chỉ có 
quyền đòi đền bù thiệt hại nếu việc kết hôn không thành (x. 
GL. 1057, 1062) 

64. về huyết tộc: Hội Thánh cấm kết hôn với người có liên 
hệ huyết tộc trực hệ (họ máu hàng dọc) dù pháp lý hay tự 
nhiên; hay có liên hệ bàng hệ (họ máu hàng ngang) đến đời 
thứ bốn thì sự kết hôn trở nên vô hiệu (x. GL. 1091). Như 
vậy, không ai có quyền kết hôn với con ruột, con nuôi, con 
ngoại hôn của mình; không được kết hôn với anh chị em 
ruột, với cháu nội hay cháu ngoại. 

65. Người ly thân và ly dị không được tái hôn: Vì hôn nhân 
Kitô giáo là bất khả phân ly, việc ly thân hoặc ly dị dân sự 
không thể chấm dứt mối dây ràng buộc trong bí tích Hôn 
Phối (x. GL. 1057). 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


28 


66. về tôn giáo: Tôn giáo ảnh hưởng rất quan trọng tới đời 
sống hôn nhân và trong việc giáo dục con cái, nhất là khi 
quan niệm về hôn nhân giữa hai tôn giáo khác hoặc trái 
ngược nhau (công nhận đa thê, ly dị). Hội Thánh mong ước 
những người cùng đức tin kết hôn với nhau nhưng cũng cho 
phép kết hôn với người có niềm tin tôn giáo khác hoặc cùng 
Kitô giáo nhưng không hiệp thông với Hội Thánh Roma. Đối 
với những mối hôn nhân khác tôn giáo, đôi bạn nên tìm sự 
trợ giúp để có thể hiểu thấu đáo sự khác biệt về mặt đức tin 
cũng như tìm hiểu bổn phận phải giữ đối với người tín hữu 
trong đời sống hôn nhân này. 

67. Hôn nhân với người chưa được Rửa Tội mà không có 
phép chuẩn thì không có giá trị trước mặt Giáo Hội. Những 
người đã thề hứa hoặc khấn sống độc thân (phó tế, linh mục 
và tu sĩ khấn trọn đời) phải xin miễn chuẩn đặc biệt để việc 
kết hôn thành sự. 

68. về thủ tục: Việc kết hôn trong Hội Thánh Công giáo 
phải được chuẩn bị từ trước khi đôi bạn tiến hành các xếp đặt 
về hôn lễ, tiệc cưới, v.v.. .vì cần phải có sự chuẩn bị như học 
giáo lý hôn nhân, điều tra hôn phối, rao hôn phối ở giáo xứ 
nơi đương sự sống thời gian lâu dài; tại Việt Nam, phải rao 
trong nhà thờ 3 tuần, trừ khi có phép của Đức Giám Mục giáo 
phận (thủ tục hôn phối X. HDMVDD 71). 

Những điều cần biết khi chuẩn bị kết hôn 

Chuẩn bị 

69. Bằng việc chuẩn bị cá nhân để kết hôn, nhờ đó hai vợ 
chồng được sẵn sàng hướng đến sự thánh thiện cũng như 
những bổn phận của bậc sống mới (x. GL. 1063 §2) 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 29 

Theo hướng dẫn của ủy ban Giáo Hoàng về Gia đình 28 thì 
việc chuẩn bị này bao gồm việc giáo huấn về: 

- Những tưong quan liên vị giữa người nam và người nữ 
trong chương trình của Thiên Chúa về hôn nhân và gia 
đình 

- Ý thức về sự tự do ưng thuận như là nền tảng của sự kết 
hợp, đơn nhất và bất khả phân ly của hôn nhân 

- Khía cạnh nhân bản của tính dục hôn nhân, hành vi kết 
hợp vợ chồng 

- Khái niệm đúng đắn trách nhiệm cha mẹ 

- Trách nhiệm giáo dục con cái 

Vào phần cuối của việc chuẩn bị gần này, đôi bạn cũng cần 
biết những điều tốt đẹp của hôn nhân và cách sống giữa cộng 
đoàn, cũng như làm thế nào để “bảo vệ và nuôi dưỡng tình 
yêu sau này, làm thế nào để tránh những khủng hoảng vợ 
chồng”. 

về bí tích Thêm Sức: Người Công giáo nào chưa lãnh nhận bí 
tích Thêm Sức, thì phải lãnh nhận bí tích ấy trước khi kết 
hôn, nếu điều đó có thể thực hiện được mà không có bất tiện 
nghiêm trọng (x. GL. 1065 §1). 

Neu là tân tòng thì chính linh mục ban bí tích Rửa Tội có 
năng quyền ban bí tích Thêm Sức. 

Neu là người Công giáo có đạo từ lâu chưa lãnh nhận bí tích 
Thêm Sức thì có thể xin Đức Giám Mục ủy năng quyền. 

Trong trường hợp có những bất tiện nghiêm trọng thì có thể 
miễn Thêm Sức. 


28 Chuấn bị cho bí tích Hôn Nhân 35, úy ban Giáo Hoàng về gia đình, phát 
hành ngày 13-5-1996. 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


30 


Thủ tục hôn phối 

Thủ tục hôn phối thông thường 

Đăng kỷ kết hôn tại giáo xứ 

70. Nơi đăng ký cử hành Hôn Phối: Đôi bạn có thể xin cử 
hành Hôn Phối tại giáo xứ hoặc bên nam hoặc bên nữ, khi họ 
đã có cư sở hay bán cư sở tại đó hay ít ra là đã cư ngụ được 
một tháng (x. GL. 1115). Họ sẽ đăng ký tại giáo xứ mà họ 
được chấp nhận cử hành hôn phối 29 . 

Khi muốn cử hành tại một giáo xứ khác: Neu chưa cư ngụ ở 
đó đủ một tháng thì đòi phải có sự chấp nhận của linh mục 
chính xứ nơi cử hành và có phép của Đấng Bản Quyền riêng 
hay của linh mục chính xứ riêng của một bên trong đôi hôn 
phối (x. GL. 1115) 30 . 

Trình diện đăng ký: Đôi bạn nên trình diện đăng ký với linh 
mục chính xứ, trước khi đăng ký kết hôn phần đời 31 . 

Trong hai trường hợp nói trên, tuy linh mục chính xứ nơi cử 
hành có trách nhiệm chính thức lập hồ sơ, nhưng ngài có thể 
yêu cầu một trong hai bên xin linh mục chính xứ của họ lo 
làm giúp tất cả hồ sơ. Khi nhận được hồ sơ đã hoàn thành 
(do linh mục chính xứ bên nam hay nữ gởi đến), thì nếu thấy 


29 Giáo luật mới không quy định cử hành hoặc ưu tiên cử hành Hôn Phối tại 
giáo xứ bên nữ. 

30 Giáo luật không nói xin phép linh mục chính xứ hay Bản Quyền của cả hai 
bên nam và nữ hay chỉ một bên. Beal chú giải là chi cần của một bên, X. 
BEALJ.P. etalii, 1333. 

31 Đê tránh những trường họp đã đăng ký kêt hôn dân sự, mà linh mục chính xứ 
lại không thế cử hành hôn phối được vì có ngăn trở. Ngoài ra, vì ích lợi mục 
vụ và theo văn hóa gia đình Việt Nam, khi đến gặp linh mục chính xứ, nên 
có sự hiện diện của cha mẹ đôi bên, hoặc ít là của cha hoặc mẹ. Trường hợp 
cha mẹ ở xa, có thế cho số điện thoại đế liên lạc nhờ đó có thế giúp lượng 
định sự trung thực của đôi bạn cách đầy đủ rõ ràng hơn. 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 31 

hồ Sơ đầy đủ và bảo đảm, linh mục chính xứ có thể cử hành 
Hôn Phối 32 . 



32 Ví dụ: Anh A và chị B, đang sinh sống tại Mỹ, muốn xin cử hành hôn phối 
tại Việt Nam, nếu linh mục chính xứ tại Việt Nam chấp nhận cho cử hành tại 
giáo xứ mình thì có hai trường hợp lưu ý: (1) Linh mục chính xứ tại Việt Nam 
lo thành lập hồ sơ; (2) linh mục chính xứ ở Mỹ gởi hồ sơ đến linh mục chính 
xứ Việt Nam đế tiến hành hồ sơ hôn nhân. 

Trong trường hợp (1) linh mục chính xứ tại Việt Nam cần phải có giấy cho 
phép cử hành hôn nhân của linh mục chính xứ nơi anh A và chị B cư ngụ; và 
tiến hành các bước điều tra và lập hồ sơ thông thường nếu người đó cư ngụ 
chưa được một tháng, của linh mục chính xứ hay Bản Quyền riêng của họ và 
cha lo lập thủ tục hồ sơ bằng cách yêu cầu họ xin các chứng nhận cần thiết 
hay ngay cả tra vấn kết hôn nơi linh mục chính xứ của họ và các giấy tờ dân 
sự cần thiêt khác. Nêu có ngăn trở mà có thê chuân được, Bản Quyên của họ 
hoặc Bản Quyền nơi cử hành đều có thế ban miễn chuẩn. Neu muốn tha rao 
thì linh mục chính xứ xin tha rao theo quy định thông thường. 




Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


32 


Hồ sơ hôn phối 

71. Hồ sơ hôn phối gồm có: 

- CMND và hộ khẩu (hay tương đương) 

- Giấy chứng nhận kết hôn dân sự 

- Giấy giới thiệu kết hôn 

- Giấy chứng nhận Rửa Tội và Thêm Sức 

- Tờ khai trước khi kết hôn 

- Giấy rao hôn phối 

- Giấy miễn chuẩn ngăn trở hay giấy phép kết hôn, 
nếu cần phải có 

Giãy giới thiệu kêt hôn 

72. Giấy này cần có những xác nhận về cư sở, chưa có kết 
hôn trong thời gian cư ngụ tại giáo xứ và chưa thấy có cấm 
hôn hay ngăn trở tiêu hôn. Linh mục chính xứ có bổn phận 
cấp giấy giới thiệu và không được từ chối vì lý do đương sự 
chưa học giáo lý hôn nhân, không đi lễ, v.v... 

Giấy chứng nhận Rửa Tội và Thêm Sức 

73. Để tránh những thiếu sót về tình trạng nhân thân, vì 
một số tình trạng nhân thân thay đổi theo thời gian (như kết 
hôn, tiêu hôn, chịu chức thánh, khấn dòng) buộc linh mục 
chính xứ phải ghi chú vào chứng thư và sổ Rửa Tội hoặc sổ 
Gia đình Công giáo. Neu không có giấy chứng nhận Rửa Tội 
do yếu tố khách quan (cháy, thiên tai, chiến tranh,...), linh 
mục chính xứ nơi cử hành hôn phối yêu cầu họ tự viết bản 
xác nhận đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội, đối với người được 
Rửa Tội lúc trưởng thành. Đối với người được chịu phép 
Rửa Tội từ nhỏ, linh mục chính xứ yêu cầu một thân nhân 
của họ chứng nhận việc Rửa Tội (x. GL. 876). Neu bên Công 
giáo chưa được Thêm Sức, họ vẫn có quyền được chứng hôn, 
trừ khi linh mục chính xứ nhận định là họ đã bở đạo bằng 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


33 


văn bản chính thức. Linh mục chính xứ có trách nhiệm phải 
lo cho họ lãnh nhận bí tích Thêm Sức, nếu có thể; khi cần 
thiết, linh mục chính xứ nên xin Giám Mục ủy quyền để ban 
phép Thêm Sức cho họ. 

Tờ khai trước khi kết hôn 

74. Tờ khai nhằm xác định bằng văn bản chính thức ý định 
kết hôn và khả năng kết hôn của họ. Do đó, tờ khai phải bao 
gồm đầy đủ những thông tin về: 

- Ý thức, chấp nhận hôn nhân bất khả phân ly, đơn 
nhất, sinh sản và giáo dục con cái 

- Ý chí tự do kết hôn 

- Ngăn trở tiêu hôn hay bất hợp luật 

- Khả năng sức khỏe và tâm sinh lý để kết hôn 

- Những điều có thể trở ngại đời sống hôn nhân như: 
bệnh đồng tính, bệnh nan y, nghiện, vô sinh, có con 
riêng, nợ nần lớn, đang có quan hệ nam nữ với người 
khác... 

Tờ khai phải được thực hiện bởi riêng từng người một, trước 
mặt linh mục chính xứ hay linh mục được ủy thác và được 
làm ngay từ khi đăng ký kết hôn. Vì tờ khai bao gồm những 
thông tin cá nhân nên linh mục chính xứ không được ủy thác 
cho giáo dân nhiệm vụ làm tờ khai. 

Ngoài tờ khai, linh mục cũng nên yêu cầu người ngoài Công 
giáo hay tân tòng làm thêm một bản lý lịch dân sự, để biết 
tình trạng nhân thân và hoàn cảnh trong các thời gian sống 
của họ trước đây. Trong lý lịch, yêu cầu họ ghi thêm số điện 
thoại của cha mẹ và anh chị em, để cha chứng hôn có thể liên 
lạc và điều tra thêm. 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


34 


Rao hôn phối 

75. Là hành vi thông báo công khai cho gia đình giáo xứ 
hay họ đạo việc đôi dự hôn sắp bước vào đời sống hôn nhân, 
để mọi người chúc mừng và cầu nguyện cho họ. 

Tờ xin rao hôn phối phải được gởi đến các giáo xứ noi đôi 
dự hôn có cư sở hay bán cư sở, kể cả giáo xứ noi bên người 
chưa chịu phép Rửa Tội đang cư ngụ, và những giáo xứ mà 
linh mục chứng hôn thấy cần thiết. 

Rao hôn phối được thực hiện vào ba Chúa nhật liên tiếp. 
Linh mục chính xứ có quyền miễn rao một lần, cha Quản hạt 
có quyền miễn rao hai lần, và Bản Quyền địa phưong có 
quyền miễn rao ba lần. 

Các cha đã nhận tò rao phải gởi lại tờ rao hôn phối cùng với 
lời ghi chú, nếu có, về vấn đề nghiêm trọng hay hoài nghi (x. 
GL. 1069). Khi nhận được yêu cầu rao hôn phối, một khi 
linh mục chính xứ không trả lòi, hay không thông báo kịp 
thời về một ngăn trở, linh mục chính xứ noi cử hành vẫn tiến 
hành hôn phối như dự định. 

Giấy chứng nhận kết hôn dân sự 

76. Giáo luật chung hiện nay đòi phải xin phép Đấng Bản 
Quyền khi chứng hôn cho những người không thể được công 
nhận hay không thể kết hôn theo luật dân sự (x. GL. 1071 §1, 
§2) 33 . Giáo luật tại Việt Nam, từ xưa, vẫn quy định phải hoàn 
tất thủ tục kết hôn dân sự trước khi cử hành nghi thức hôn 
nhân. 


33 Lý do khác biệt là vì một số quốc gia công nhận việc chứng hôn của linh mục 
có giá trị luật. 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


35 


Giấy miễn chuẩn ngăn trở hay giấy phép kết hôn 

77. Căn cứ GL. 1078, trường hợp có những ngăn trở như 
kết hôn khác đạo, đã cỏ chức thánh hoặc lời khấn vĩnh viễn, 
ngăn trở tội ác thuộc khung qui định của GL. 1090 thì cần 
phải xin miễn chuẩn ngăn trở noi Đấng Bản Quyền địa 
phưong. Neu không có miễn chuẩn những ngăn trở này thì 
kết hôn vô hiệu. 

Khi việc đăng ký kết hôn dân sự trước khi cử hành hôn lễ 
gặp khó khăn hoặc những lý do khách quan (cư ngụ ở ngoài 
địa phưong do công việc hoặc mưu sinh) chưa thể hoàn tất 
được, người tín hữu di dân có thể trình bày với linh mục 
chính xứ để xin miễn chuẩn tạm hoãn. 

Điều cần lưu ỷ về hôn nhân 

78. Sau khi cử hành hôn lễ, linh mục chính xứ noi chứng 
hôn phải ghi vào sổ hôn phối của mình và phải gởi chứng thư 
hôn phối cho các linh mục chính xứ liên hệ như linh mục 
chính xứ bên nam, linh mục chính xứ bên nữ hoặc cho cả hai 
linh mục chính xứ trong trường hợp đôi bạn cử hành hôn lễ ở 
noi khác. Hôn phối cũng phải được ghi chú vào sổ Rửa Tội 
của mồi bên, nên phải được gởi đến linh mục chính xứ noi rửa 
tội, dù noi này không ai trong đôi bạn đang còn cư sở (GL. 
1122 ). 

Tìm hiểu về hôn nhân hỗn hợp, dị giáo 
Hôn nhân hỗn hợp 

79. Khái niệm: Hôn nhân hồn hợp là hôn nhân giữa hai 
người đã được Rửa Tội, mà một bên thuộc Giáo Hội Công 
giáo và bên kia thuộc một Giáo Hội hay một cộng đoàn Giáo 
Hội không hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công giáo (GL. 
1124). 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


36 


Cần xin phép: Hôn nhân hỗn hợp chỉ hợp pháp khi có phép 
minh nhiên của Giáo Quyền (GL. 1124). 

Phải đặt vấn đề: Phép Rửa Tội của bên không Công giáo có 
được Hội Thánh chấp nhận và đã cử hành thành sự không? 
Trong trường hợp không, phải chuyển qua cử hành hôn nhân 
khác đạo với miễn chuẩn hôn nhân ngăn trở khác đạo, chứ 
không phải là xin phép cử hành hôn nhân hồn hợp. 

Đấng Bản Quyền có thể ban phép nếu có một lý do chính 
đáng và phải hội đủ điều kiện (chung cho cả hôn nhân hồn 
hợp lẫn khác đạo) theo điều 1125: 

* Bên Công giáo phải tuyên bố mình sẵn sàng tránh mọi 
nguy cơ mất đức tin và thành thật cam kết sẽ làm hết 
sức để tất cả con cái được Rửa Tội và được giáo dục 
trong Giáo Hội Công giáo; 

* Cả hai bên được giáo huấn về những mục đích và đặc 
tính chính yếu của hôn nhân mà không bên nào được 
phép loại bở. 

Nghi thức kết hôn: Phải sử dụng nghi thức cử hành hôn nhân 
ngoài Thánh Lễ, trừ khi cần thiết và có phép của Đấng Bản 
Quyền địa phương. Các vị chủ chăn phải lo liệu trợ giúp về 
phương diện thiêng liêng bên Công giáo và con cái để họ chu 
toàn nghĩa vụ mình và giúp đôi bạn được hiệp nhất trong đời 
sống vợ chồng (x. GL. 1128). 

Hôn nhân dị giáo (khác đạo) 

80. Khái niệm: Hôn nhân dị giáo hay khác đạo là hôn nhân 
giữa một người Công giáo và một người không được Rửa Tội. 

Phải được miễn chuẩn ngăn trở hôn nhân dị giáo thì mới kết 
hôn thành sự. Sẽ không được miễn chuẩn nếu không chu toàn 
những điều kiện nói ở điều 1125 nói ở trên (GL. 1086). 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 37 

Nghi thức kết hôn: Phải sử dụng nghi thức cử hành Hôn Phối 
ngoài Thánh Lễ. Có thể cử hành trong nhà thờ hoặc một nơi 
thích hợp khác (x. GL. 1118 §3). 

Thờ cúng tổ tiên 

81. Người tân tòng trở về nhà cha mẹ mình, hay người phối 
ngẫu sống trong gia đình bố mẹ vợ/chồng ngoại giáo 34 : 

- Được thực hành những việc đốt hương, nhang, đèn, nến 
trên bàn thờ gia tiên 

- Được vái lạy trước bàn thờ gia tiên hay giường thờ tổ 
tiên, vì là những cử chỉ thái độ hiếu thảo tôn kính đối 
với ông bà tổ tiên 

- Ngày “kỵ nhật” (tức ngày giỗ) được “cúng giỗ” trong 
gia đình theo phong tục địa phương, trong tang lễ được 
vái lạy trước thi hài người quá cố, đốt hương vái theo 
phong tục địa phương 

- Được tham dự nghi lễ tôn kính vị Thành Hoàng quen 
gọi là “phúc thần” tại đình làng, để tỏ lòng cung kính 
biết ơn những vị đã có công với dân tộc hoặc là ân nhân 
của dân làng 

82. Nên lưu ý người Công giáo hay cha mẹ của người Công 
giáo chỉ có thể khuyên chứ không được phép đòi người ngoài 
Công giáo phải theo đạo như một điều kiện để kết hôn, vì kết 
hôn với điều kiện tương lai thì hôn nhân vô hiệu, với điều 
kiện hiện tại hay quá khứ thì phải có phép bằng văn bản của 
Đấng Bản Quyền (x. GL. 1102). 


34 Xem Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Thông cáo về việc tôn kính Ông bà Tố 
tiên và các bậc Anh hùng liệt sĩ, 20.10.1964; Hội nghị Nha Trang, 
14.11.1974, trong văn phòng Tống Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Việt 
Nam, Giáo Hội Công giáo Việt Nam, Niên giám 2004, Hà Nội 2004, “Giáo 
Hội Việt Nam với việc thờ kính tổ tiên”, tr. 487-490. 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


38 


83. Linh mục chính xứ cần dành thời giờ tiếp xúc với đôi 
hôn phối và nhất là cha mẹ bên ngoại giáo. Kinh nghiệm cho 
thấy thái độ tiếp đón thân tình, tinh thần đối thoại và sự kiên 
nhẫn giảng giải giúp giải tỏa được rất nhiều ngộ nhận và đôi 
khi còn đưa người phối ngẫu ngoại giáo đến chồ tự nguyện 
đón nhận đức tin. 

Linh mục chính xứ tránh thái độ áp đặt đối với người ngoài 
Công giáo như buộc phải học giáo lý hôn nhân trong một 
thời gian nhất định. Neu có khó khăn nghiêm trọng trong 
việc học, nên hẹn gặp đôi bạn một số giờ để giải thích về hôn 
nhân, nghĩa vụ vợ chồng và sinh sản giáo dục con cái. 

Đối với những đòi hỏi định ngày cưới của người ngoài Công 
giáo, chúng ta không nên cho rằng họ mê tín dị đoạn, mà phải 
nên tôn trọng trong chừng mực nào đó, trong tinh thần tôn 
trọng tự do tín ngưỡng, sao cho việc cử hành hôn nhân diễn ra 
họp luật vừa không xúc phạm đến niềm tin của họ. 

Miễn chuẩn thể thức Giáo luật trong hôn nhân hỗn hợp 
hay dị giáo 

84. Hôn nhân hỗn họp hay dị giáo đôi khi cũng có thể được 
miễn chuẩn thể thức Giáo luật, chiếu theo điều 1127 §2. 

Neu có những khó khăn nghiêm trọng ngăn cản việc tuân giữ 
thể thức Giáo luật, Đấng Bản Quyền địa phưong bên Công 
giáo có quyền miễn chuẩn khỏi giữ thể thức ấy trong những 
trường họp, nhưng phải tham khảo ý kiến Đấng Bản Quyền 
địa phưong tại noi cử hành hôn nhân và phải giữ một thể thức 
cử hành công khai nào đó để hôn nhân được thành sự; việc ấn 
định những quy tắc để ban phép chuẩn nói trên một cách đồng 
nhất thuộc Hội Đồng Giám Mục. 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


39 


Đấng Bản Quyền địa phương của bên Công giáo có quyền 
miễn chuẩn khởi giữ thể thức chứ không phải là của bên 
không Công giáo. 

“Phải giữ một thê thức cử hành công khai nào đó đê hôn 
nhân được thành sự”. Vì vậy, sẽ không thành sự nếu không 
cử hành một nghi thức ưng thuận công khai nào đó. Một thể 
thức công khai phải là có thể chứng minh ở tòa ngoài. Đó có 
thể là thể thức dân sự theo pháp luật hay tục lệ hoặc là tôn 
giáo khác như Anh giáo, Chính thống, Tin lành,... 35 

85. Miễn chuẩn thể thức hôn nhân giữa hai người Công 
giáo là không được phép. Trong trường hợp nghiêm trọng 
phải xin Tòa Thánh 36 . Trong trường hợp nguy tử thì vẫn phải 
giữ thể thức nhưng đơn giản hơn là chỉ cần hai giáo dân làm 
chứng cũng đủ (x. GL. 1116). 

86. Trong những trường hợp cử hành hôn nhân dị giáo, nếu 
người ngoài Công giáo nhất định không chịu cử hành nghi 
thức hôn phối theo luật đạo thì có thể xin Đấng Bản Quyền 
bên Công giáo miễn chuẩn thể thức Giáo luật. Cũng nên lưu 
ý là, cùng với việc xin miễn chuẩn thể thức, phải xin miễn 
chuẩn ngăn trở hôn nhân dị giáo hoặc xin phép cử hành hôn 
nhân hỗn hợp, và phải làm thỏa mãn các điều kiện của điều 
1125, tức là bên Công giáo phải tuyên bố sẵn sàng xa tránh 
mọi nguy cơ mất đức tin. 


35 Xem BEAL J.p. et alii, New Commentary on the Code of Canon Law, Paulist 
Press, New York 2000, 1127. 

36 Xem BEAL J.p. et alii, New Commentary on the Code of Canon Law, Paulist 
Press, New York 2000, 1128. 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


40 


Kết hôn vói người thuộc Giáo Hội Kitô giáo khác 

87. Trong bối cảnh di dân rộng rãi hiện nay, chúng ta có thể 
gặp một người di dân thuộc một Giáo Hội Kitô giáo khác đến 
liên hệ với ý định muốn gia nhập Giáo Hội Công giáo Roma hay 
muốn kết hôn với một ngưòi Công giáo tại Việt Nam. 

Linh mục chính xứ trước hết phải xác định người này đã nhận 
Phép Rửa chưa hoặc Phép Rửa Tội có được công nhận thành 
sự không? Có những Giáo Hội nhận là Kitô giáo (Christian), 
nhưng không cỏ Phép Rửa, hoặc Phép Rửa của họ không 
được Giáo Hội Công giáo Roma công nhận. 

Sau khi phục sinh, Chúa Kitô trao sứ mạng cho các tông đồ: 
“Anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho 
họ nhân danh Chúa Cha và Chúa con và Chúa Thánh Thần, 
dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh 
em” 37 . Do vậy, Giáo hội Công giáo Roma cho rằng các yếu 
tố căn bản của bí tích Rửa Tội là: 

- Nước 

- Công thức Ba Ngôi 

- Ý muốn của người được Rửa Tội và của thừa tác viên 
cử hành nghi thức Rửa Tội (x. GL. 869 §2) 

Dựa vào các yếu tố trên, trong những trường hợp cá nhân, vị 
Giám Mục giáo phận sở tại có quyền quyết định việc nhìn 
nhận Phép Rửa của họ. Trong những trường hợp tổng quát, 
Hội Đồng Giám Mục địa phương ra thông báo về Phép Rửa 
của những Giáo Hội nào được công nhận, sau khi tham khảo 
ý kiến của Toà Thánh. 

Trong thực tế, đối với người đã gia nhập một Giáo Hội Kitô 
giáo tại Việt Nam, linh mục chính xứ không được tự ý công 


37 Xem Mt 28. 19-20; GLHTCG 1223. 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


41 


nhận Phép Rửa họ đã lãnh nhận. Đối với người đã gia nhập 
một Giáo Hội Kitô giáo tại nước ngoài, linh mục cần hỏi họ 
về bằng chứng Phép Rửa và đối chiếu với danh sách các Phép 
Rửa được công nhận tại quốc gia của họ. Neu có nghi ngờ, 
linh mục cần hởi ý kiến Tòa Giám Mục sở tại. 

D. Sự cộng tác của các đoàn thể tông đồ giáo dân 

88. Huấn thị Tình yêu Đức Kitô dành cho di dân (Erga 
migrantes caritas Christi) mời gọi các thành phần dân Chúa 
cộng tác vào sứ vụ chăm sóc anh chị em di dân, không chỉ về 
đời sống đức tin mà còn cả về chiều kích phát triển toàn diện 
con người. Vì thế, các đoàn thể tông đồ giáo dân, thiếu nhi 
Thánh Thể, giáo lý viên, v.v... cần mở rộng nhãn quan với 
đời sống giáo xứ để lưu tâm đến những gia đình nhập cư 
trong cộng đoàn đức tin. Người di dân có thể thụ động và 
mặc cảm khi dấn thân vào nơi xa lạ, dễ bị tổn thương và lạc 
lối, cộng đoàn đức tin là nơi họ có thể nương tựa và tin cậy; 
sự cộng tác toàn diện của mục vụ tại giáo xứ sẽ giúp Hội 
Thánh thi hành sứ vụ mục tử một cách trọn vẹn và thiết thực 
hơn. 

89. Trong các lĩnh vực xã hội, người tín hữu cũng được 
mời gọi cộng tác vào sứ mạng của Hội Thánh. Với ơn gọi và 
vai trò của từng tín hữu trong quản trị, giáo dục, y tế, sản 
xuất, kinh doanh, v.v... Hội Thánh mời gọi anh chị em quan 
tâm đến những người lao động nhập cư, trẻ em nhập cư, 
những người nhập cư khuyết tật hoặc có hoàn cảnh khó 
khăn, đặc biệt các gia đình đang sống ly tán vì kinh tế và 
nghề nghiệp; hãy đối xử công bằng, bác ái, và nhẫn nại với 
họ. 

90. Đối với nhu cầu mục vụ di dân hiện nay, các giáo phận 
và trong từng giáo xứ cần lựa chọn những chương trình mục 
vụ giúp hội đồng mục vụ giáo xứ cộng tác cách cụ thể với 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 42 

linh mục chính xứ thi hành bổn phận đón tiếp anh chị em di 
dân, giúp họ hội nhập vào cộng đoàn đức tin tại giáo xứ, tạo 
điều kiện cho họ thăng tiến đức tin. Đối với các giáo phận và 
giáo xứ ở trong khu vực có các đại học, lưu xá, xí nghiệp, 
linh mục chính xứ cần sáng tạo mục vụ, tạo điều kiện cho 
các đoàn thể trong giáo xứ đón nhận anh chị em di dân. 

E. Sự cộng tác của các dòng tu trong mục vụ di dân 38 

91. Huấn thị Tình yêu Đức Kitô dành cho di dân cũng 
khích lệ sự cộng tác của các dòng tu trong mục vụ di dân. 
Trước tiên, linh mục triều và linh mục dòng đều có thể cộng 
tác cùng với Giáo Hội địa phưong để thi hành mục vụ cho 
anh chị em di dân trong nước cũng như ngoài nước. Giáo 
Hội đã và đang tiếp tục bày tỏ lòng tin tưởng vào những gì 
họ đang thực hiện, đặc biệt đối với những dòng tu có linh 
đạo và nhân lực dành cho mục vụ di dân. Ngoài những dòng 
tu có linh đạo mục vụ di dân, các tu hội dòng,các tu hội đòi, 
các tu đoàn tông đồ khác đều được trân trọng mời gọi tham 
gia vào sứ vụ này vì “việc họ dẩn thân chăm sóc thiêng liêng 
cho anh chị em di dân, đặc biệt chọn các hoạt động thích 
hợp với bản chất và mục đích của dòng mình, là điều đảng 
ca ngợi ” 39 . Vì thế, các dòng tu được mời gọi quảng đại gửi 
các tu sĩ tham gia trực tiếp vào sứ vụ mục vụ di dân như giúp 
các chuông trình giáo lý căn bản, giáo lý dự tòng, giáo lý hôn 
nhân. Tuy nhiên, để tạo sự hiệp nhất noi Giáo hội địa phưong 
và tăng cường hiệu quả mục vụ, Bản Quyền địa phưong cần 
chuẩn y một chuông trình giảng dạy cụ thể, đồng bộ và hợp 
lý để các dòng tu có thể sử dụng trong việc giảng dạy. 


38 Xem Erga migrantes caritas Christi 80-85. 

39 Xem De Pastorali Migratorum Cura 53,2. 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


43 


V. MỘT SỐ GỢI Ý ĐỐI VỚI MỤC vụ NGOẠI 
KIỀU 

về hành chánh, địa giới (cấp giáo tỉnh, cấp giáo phận) 

92. Hiện nay, tại Việt Nam đã bắt đầu hình thành các cộng 
đoàn tín hữu người nước ngoài sinh hoạt theo khối ngôn ngữ 
và văn hóa (Anh, Đức, Hàn, Pháp, Nhật, Trung, v.v...) Đây 
là niềm vui cho Giáo Hội địa phưong nhưng cũng là thách 
thức mục vụ không thể lãng quên. Đe có thể thực hiện sứ 
mạng của Hội Thánh và chăm sóc mục vụ cho ngoại kiều, 
Đấng Bản Quyền có thể bổ nhiệm linh mục đại diện để phụ 
trách mục vụ cho người nước ngoài. Ở mồi giáo tỉnh cũng 
cần đặt một linh mục đặc trách ngoại kiều để không chỉ làm 
mục vụ trực tiếp cho người nước ngoài trong địa giói giáo 
phận mà còn làm chức năng cầu nối hồ trợ các giáo phận 
trong giáo tỉnh để điều tra, chuẩn bị và cử hành hôn phối có 
liên quan đến người nước ngoài hoặc các chưong trình giáo 
lý cho trẻ em người nước ngoài. 

Nhân sự mục vụ (linh mục bản xứ, linh mục Việt Nam 
nói ngoại ngữ) 

93. Tùy nhu cầu mục vụ cụ thể của từng địa phưong, vị đại 
diện Giám Mục của giáo phận hoặc linh mục đặc trách mục 
vụ cho ngoại kiều của giáo tỉnh có thể xin linh mục bản xứ 
để hồ trợ mục vụ và cử hành bí tích khi có khác biệt về ngôn 
ngữ hoặc nghi lễ. Hiện nay, UBMVDD có thể liên hệ vói các 
linh mục và tu sĩ đã đi du học trở về hoặc các giáo phận ở 
nước ngoài để đáp ứng cho nhu cầu mục vụ dành cho người 
nước ngoài. 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


44 


Cộng đoàn đức tin người nước ngoài 

94. Đe chăm lo mục vụ cho các cộng đoàn khác biệt về 
ngôn ngữ hay nghi lễ, vị Giám Mục giáo phận hay HĐGM 
có quyền trực tiếp thiết lập giáo xứ hay giáo đoàn riêng cho 
họ. Hiện nay tại Việt Nam, có một giáo xứ tòng nhân là giáo 
xứ Phanxicô Xaviê thuộc Tổng giáo phận TPHCM, lo mục 
vụ cho người Hoa trên toàn đất nước Việt Nam. 

95. Dù giáo xứ phải có tính cách tòng thổ, nghĩa là bao 
gồm tất cả các tín hữu thuộc một địa hạt nhất định, tuy nhiên 
nếu có nhu cầu mục vụ thì phải thiết lập các giáo xứ tòng 
nhân cho các cộng đoàn đức tin không cùng ngôn ngữ và 
nghi lễ (GL. 518). 

Việc cử hành và lãnh nhận bí tích cho người nước ngoài 

96. Mặc dù có những giới hạn về ngôn ngữ, linh mục 
không thể từ chối ban bí tích hoặc ngăn cản tín hữu người 
nước ngoài lãnh nhận bí tích. Bằng lương tâm mục tử của 
mình, các linh mục cần liên hệ với Tòa Giám Mục giáo phận 
hoặc UBMVDD để được hướng dẫn hoặc sắp xếp cách tốt 
đẹp nhất cho các tín hữu. 

97. Trong trường hợp nguy tử hoặc cấp bách (như chiến 
tranh, tai nạn, hấp hối hoặc đối diện nguy cơ tử vong), các 
linh mục buộc phải giải tội cho các tín hữu; Giáo luật cho 
phép giải tội với sự trợ giúp của thông dịch viên với điều 
kiện phải hứa giữ bí mật thông tin tòa giải tội (GL. 983, 986). 
Các linh mục cũng có thể cử hành bí tích Xức Dầu Bệnh 
Nhân bằng tiếng Việt khi tín hữu nước ngoài ao ước nhận 
lãnh khi nguy tử hoặc trong trường hợp cấp bách. 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


45 


Thủ tục kết hôn với ngoại kiều 

Ket hỏn với ngoại kiều Công giáo 

98. Ngoài những thủ tục điều tra hôn nhân thông thường, 

thì ngưòi ngoại kiều cần có những giấy tờ sau đây nếu muốn đăng 

ký kết hôn 

- Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân của người nước 
ngoài do cơ quan có thẩm quyền cấp chưa quá 06 tháng. 
Lưu ý đối với nhiều quốc gia giấy xác nhận độc thân chỉ 
nói lên yếu tố thong dong trong thời điểm này mà không 
xác nhận người ấy chưa bao giờ kết hôn hoặc đã ly dị 40 

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc tờ khai đăng ký 
kết hôn có xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt 
Nam 41 

- Giấy chứng nhận bí tích Rửa Tội, Thêm Sức 

- Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn do chính quyền Việt 
Nam cấp 42 


40 Theo luật quốc gia Việt Nam, kết hôn có yếu tố nước ngoài, đôi bạn cần có 
hồ sơ sau: 

Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu 

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc tờ khai đăng ký kết hôn có xác 
nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam, và giấy tờ chứng 
minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do cơ quan có thâm 
quyền của nước mà người đó là công dân cấp chưa quá 06 tháng, tính 
đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó là người không có vợ 
hoặc không có chồng 
Giấy khám sức khỏe 

Bản sao Hộ chiếu và các giấy tờ có giá trị như giấy thông hành hoặc thẻ 
cư trú đối với công dân nước ngoài 

Bản sao sô Hộ khâu đôi với công dân Việt Nam cư trú trong nước 
(x.Nghị định 24/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình về 
quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài) 

41 Neu là người VN đang ở nước ngoài, do tạm trú, mới nhập cư... mà không thế có 
giấy chứng nhận của chính quyền nước đó thi buộc phải có giấy chứng nhận tình 
trạng hôn nhân của chính quyền VN hay Đại Sứ Quán VN tại nước đó. 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


46 

- Giấy giới thiệu của cha quản xứ bên người ngoại kiều 43 

- Thẩm vấn và điều tra hôn phối theo luật 

Ket hôn với ngoại kiều không Công giáo 
Theo quy định của HĐGMVN 

99. Ngoài những giấy tờ cần thiết như trường hợp ngoại 
kiều Công giáo, linh mục chính xứ nơi cử hành hôn phối 
giúp làm giấy xin miễn chuẩn hôn phối khác đạo (với người 
chưa chịu phép Rửa Tội) hay xin phép cử hành hôn nhân hồn 
hợp (với người theo đạo Tin lành, Anh giáo ...). 

Linh mục chính xứ chỉ đề nghị lên Đấng Bản Quyền để cho 
phép hay miễn chuẩn ngăn trở sau khi đã điều tra cẩn thận và 
không có nghi ngờ gì về cấm hôn hay ngăn trở tiêu hôn và sự 
thành tâm của đương sự 44 . 

Đối với người ngoài Công giáo đã ly dị và sẵn sàng Rửa Tội 
để hưởng đặc ân thánh Phaolô khi kết hôn, thì linh mục 


42 Khi có lý do chính đáng, ít nhất phải có giấy hẹn của Sở Tư Pháp. Trường 
hợp nghi ngờ khả năng bảo lãnh đê có thê chung sông, thì phải có giây nhập 
cảnh (visa) 

Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam trải qua những giai đoạn sau: 

- Bước 1: Các bên tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại tư pháp 

- Bước 2: Sở Tư pháp sẽ tiên hành phỏng vân hai bên nam, nữ đê làm rõ vê 

nhân thân và sự tự nguyện kết hôn của hai bên nam, nữ 

- Bước 3: Sở Tư pháp tiến hành thấm tra hồ sơ, sau đó báo cáo kết quả và 

trình Úy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định ký giấy chứng nhận 
đăng ký kết hôn 

- Bước 4: Sở Tư pháp tiến hành lễ đăng ký kết hôn cho hai bên nam, nữ 

43 Gia V nàỵ có thê không buôc phải có nếu không thê có điĩơc . Như ở một sô 
giáo xứ bên Mỹ, linh mục chính xứ từ chối cấp giấy giới thiệu vì không biết 
rõ về tình trạng của giáo dân 

44 Neu có khó khăn về ngôn ngữ, nên nhờ một cha khác giúp một số vụ việc, 
như hướng dẫn về giáo lý hôn nhân cho người ngoài Công giáo ngoại quốc, 
thấm vấn về nhân thân và tình trạng hôn nhân... 




Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


47 

chính xứ cần yêu cầu đương sự trải qua thời gian dự tòng để 
giúp họ trưởng thành trong đức tin 45 . 



45 Không được rút gọn thời gian dự tòng với lý do là chỉ được tạm trú ở Việt 
Nam trong thời gian ngăn. Có thê châp nhận cho họ học và theo đạo tại quôc 
gia quê hương họ và sau đó có giấy giới thiệu của linh mục chính xứ nơi họ ở. 
Cũng nên biết, một số giáo phận ở VN có thông báo là không chấp nhận cho 
miễn chuẩn hôn nhân dị giáo hay cho hưởng đặc ân thánh Phaolô khi kết hôn 
với người ngoại kiều. 




Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


48 


VI. LỜI KÉT 

100 . ủy ban Mục vụ Di dân thực hiện Hưóng dẫn Mục Vụ 
này với sự cộng tác của các chuyên viên trong lĩnh vực mục 
vụ có liên hệ với ước mong góp phần nâng đõ, hướng dẫn, 
đồng hành và giúp anh chị em tín hữu có thể ổn định cuộc 
sống xa quê, vững mạnh trong đời sống đức tin noi xa xứ, và 
hội nhập với Giáo Hội địa phương một cách trọn vẹn. 

Sự phát triển của thế giới đã dẫn đến tình trạng di dân mồi 
ngày một nhiều vói những mối bang giao gia tăng và phương 
tiện giao thông dễ dàng, đời sống xã hội ngày càng mở rộng 
và đa dạng, vì thế cũng cần phải lưu tâm tâm đến nhu cầu 
của dân Thiên Chúa rải rác trên khắp địa cầu (sắc lệnh Tông 
đo giáo dân, số 10). 

Một cách cụ thể, UBMVDD có bổn phận cung cấp những 
hướng dẫn mục vụ và thông tin cần thiết cho các giáo phận 
để hồ trợ các tín hữu trong việc sống đức tin trong hoàn cảnh 
chuyển cư. ủy ban cũng có thể cung cấp thông tin liên lạc 
của các cộng đoàn, linh mục, tu sĩ Việt Nam ở nước ngoài để 
hồ trợ cho các tín hữu đi lao động ngoài nước. Tại các quốc 
gia có số lượng lớn lao động người Việt Nam, nếu vì nhu cầu 
mục vụ cho các tín hữu, UBMVDD có bổn phận liên hệ với 
ủy ban đồng cấp trực thuộc HĐGM các quốc gia hoặc Tòa 
Giám Mục các giáo phận để đề xuất và ký kết các thỏa thuận 
mục vụ chăm sóc đời sống bí tích cho các tín hữu. 

Hướng dẫn Mục vụ Di dân này được Hội Đồng Giám Mục 
Việt Nam phê chuẩn và ban hành như một hướng dẫn mục 
vụ chung cho Hội Thánh tại Việt Nam và cho các tín hữu 
Việt Nam đang tạm cư tại các quốc gia với hy vọng cùng 
toàn thể Hội Thánh thông phần sứ mạng loan báo Tin Mừng 
của Đức Giêsu Kitô Phục Sinh. 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


49 

ƯỚC mong các mục tử phổ biến Hướng dẫn mục vụ này như 
một nỗ lực đồng hành cùng dân Chúa trên từng bước đường 
lữ hành với tâm thế của Chúa Giêsu Mục tử nhân lành mang 
lại sự sống dồi dào đến cho đoàn chiên và chữa lành những 
thương tật đang trĩu nặng tâm hồn con người. 







Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


50 


PHỤ LỤC 1 

Hôn nhân nhờ đặc ân thánh Phaolô 

Đặc ân thánh Phaolô hệ tại ở việc cho tháo gỡ hôn nhân giữa 
hai người không chịu phép Rửa Tội vì lợi ích đức tin của 
người đã được Rửa Tội, do chính sự kiện người ấy tái hôn, 
miễn là người không được Rửa Tội chia tay người ấy (GL. 
1143). 

Đặc ân có mục đích trợ giúp đức tin cho người tân tòng, có 
nguồn gốc từ giáo huấn của thánh Phaolô trong thư lCr 7, 
12-13: Ai trong anh em có chồng hay vợ không tin mà họ 
muốn sống chung thì không được chia tay, nhưng “nếu người 
không tin chia tay, thì hãy đế họ chia tay ” và người tin không 
còn bị ràng buộc. 

Theo đó, tiến trình thông thường để được đặc ân thời thánh 
Phaolô là: Đã có kết hôn giữa hai người không được Rửa 
Tội. Sau đó một người và chỉ một người trong hai người đó, 
được Rửa Tội 46 . Người không Rửa Tội chia tay 47 . 

Người Rửa Tội được phép chia tay, được tháo cởi dây hôn 
phối và được tái hôn sự “chia tay” trong đặc ân không được 
hiểu theo nghĩa thông thường, nhưng theo nghĩa của Giáo 
luật quy định: 

Người không chịu phép Rửa Tội được kể là chia tay, nếu 
không muốn sống chung với người đã được Rửa Tội hay 
không muốn sống chung hòa thuận mà không xúc phạm đến 


46 Thời các Tông đồ, họ là những người tân tòng, nghe rao giảng và đã theo đạo 
47 CÓ lẽ vì không muốn vợ hay chồng mình là Kitô hữu hoặc chống lại việc giữ 
đạo. Do đó bên người ngoài Công giáo được hỏi là có muốn sống chung mà 
không xúc phạm đến Chúa không? Trong trường họp người ngoài Công giáo 
vẫn muốn sống chung, nhưng chống lại việc giữ đạo của bên Công giáo thì 
Giáo luật vẫn kể là chia tay 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


51 


Đấng Tạo Hóa, trừ trường hợp sau khi chịu phép Rửa Tội, 
người được Rửa Tội đã gây ra nguyên nhân chính đáng để 
người kia được chia tay (GL. 1143 §2). 

Điều kiện để “được kể là chia tay” phải được kiểm chứng 
qua sự chất vấn, theo điều 1144 §1 quy định: Đe người được 
Rửa Tội tái hôn thành sự, thì luôn luôn phải chất vấn người 
không chịu phép Rửa Tội để biết: Người này có muốn được 
Rửa Tội hay không, ít là người này có muốn sống chung hòa 
thuận với người đã được Rửa Tội mà không xúc phạm đến 
Đấng Tạo Hóa hay không? 

Sự ly dị của hai người ngoài Công giáo ở tòa án dân sự, cho 
dù có chứng thư ly dị cũng không đủ để kể là chia tay theo 
Giáo luật. Vì vậy, phải hởi như Giáo luật quy định: Có muốn 
chịu phép Rửa Tội không; có muốn song chung không mà 
không xúc phạm đến Chúa không ? 

Hiện nay, đa số trường hợp là hai người ngoài Công giáo đã 
chia tay hay ly dị trước khi tiến hành cho hưởng đặc ân. Neu 
đặt câu hỏi như luật định thì thấy có những vô nghĩa hay dư 
thừa, nên đề nghị được chuyển thành 2 câu hởi tế nhị như sau: 

Ông/bà có khi nào muốn theo đạo Công giáo không? 

Câu trả lời thứ nhất nếu có kết cục là “có muốn theo đạo” thì 
phải dừng việc ban đặc ân. Neu là “không” thì mới hỏi tiếp 
câu thứ hai. 

Ông/bà còn có muốn tái hợp với ông/bà...này nữa không? 

Neu lần này trả lời là “không” nữa thì cho phép hưởng đặc 
ân, nhưng nếu trả lời là “có” thì phải hỏi thêm: 

Ông/bà vẫn muốn tái hợp nhưng có tôn trọng đạo Công giáo 
của chong/vợ này không? 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 52 

Neu câu trả lời là “có” nữa thì không được phép áp dụng đặc 
ân thánh Phaolô, nhưng nếu câu trả là “không” thì được phép. 

Neu vì lý do quan trọng phải làm trước thì phải xin phép 
Đấng Bản Quyền (GL. 1144 §2). Việc chất vấn có thể qua 
một thủ tục đơn giản, ngoại tư pháp, do Đấng Bản Quyền, 
hoặc linh mục chính xứ, hay ngay cả bên trở lại làm riêng tư 
khi có khó khăn. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp sự kiện 
chất vấn và kết quả của việc chất vấn phải được xác minh ở 
tòa ngoài (linh mục chính xứ xác minh và làm bản xác nhận, 
ký tên, lưu hồ sơ) (GL. 1145). 

Neu thấy rõ việc chất vấn không thể thực hiện được hoặc có 
chất vấn cũng vô ích thì có thể xin Đấng Bản Quyền miễn 
việc chất vấn. Việc này rất quan trọng, vì nếu bở việc chất 
vấn mà không xin phép, hôn nhân vô hiệu (GL. 1144) 48 . 

Neu bên được chất vấn từ chối trả lời thì đặc ân vẫn được 
ban (GL. 1144). Người được Rửa Tội, không giới hạn phải là 
Công giáo, cũng có thể là người theo và được Rửa Tội trong 
một cộng đoàn thuộc một Giáo Hội hay một cộng đoàn Giáo 
Hội không hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công giáo (ví 
dụ: Anh giáo, Tin lành) 49 . 

Bản Quyền sở tại, vì lý do nghiêm trọng, cũng có thể cho 
phép tân tòng Công giáo kết hôn với người thuộc Giáo Hội 
Kitô giáo khác (hôn nhân hồn hợp) hoặc cho miễn chuẩn để 
kết hôn khác đạo (GL. 1147). 

Linh mục chính xứ tiến hành ban đặc ân thánh Phaolô theo 
luật quy định, không cần phải xin phép Đấng Bản Quyền, 


48 Giấy ly dị dân sự không thay thế được cho việc chất vấn. Nếu không chất vấn 
và cũng không xin phép miễn chất vấn, hôn nhân vô hiệu. 

49 Trả lời của Bọ GLĐT, 30-8-1976, CLD 8, 837-840. 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


53 


ngoại trừ những trường hợp riêng có quy định xin phép hay 
xin miễn chuẩn. 

Người ngoài Công giáo theo đạo, để được hưởng đặc ân, 
trước tiên phải là một tân tòng có đức tin. Vì vậy không được 
chấp thuận rút ngắn thời gian dự tòng. Họ phải được học 
giáo lý và trải qua thời gian dự tòng là 6 tháng hoặc theo quy 
định của từng giáo phận. 

về “đoạn tuyệt”; Giáo luật điều 1143 trả lời rằng: 

§1 Hôn nhân giữa hai người không chịu phép Rửa Tội được 
tháo gõ nhờ đặc ân thánh Phaolô vì lợi ích đức tin của người 
đã được Rửa Tội do chính sự kiện người ấy tái hôn, miễn là 
người không được Rửa Tội chia tay người ấy. 

§2 Người không chịu phép Rửa Tội được kể là chia tay, nếu 
không muốn sống chung với người đã được Rửa Tội hay 
không muốn sống chung hòa thuận mà không xúc phạm đến 
Đấng Tạo Hóa, trừ trường hợp sau khi chịu phép Rửa Tội, 
người được Rửa Tội đã gây ra nguyên nhân chính đáng để 
người kia chia tay 50 . 

Người không Rửa Tội không muốn chung sống thuận hòa mà 
không xúc phạm đến Đấng Tạo Hóa 51 . 


50 VÍ dụ: Anh A và chị B, cả hai đều không Công giáo, cưới nhau. Sau một 
khoảng thời gian chung sống, anh A được ơn hoán cải và muốn chịu Phép Rửa 
đế gia nhập Công giáo. Nhưng chị B không đồng ý khiến đời sống vợ chồng lục 
đục. Anh A chịu Phép Rửa và chị B quyết định ly hôn. Trong trường họp này, 
anh A và một người Công giáo hoặc không Công giáo khác có thê cưới nhau 
với phép của Bản Quyền địa phương [Đức Giám Mục Giáo Phận]. 

51 VÍ dụ: Anh A và chị B, cả hai đều không Công giáo, cưới nhau. Sau một 
khoảng thời gian chung sống, anh A được ơn hoán cải và muốn chịu Phép 
Rửa đế gia nhập Công giáo. Chị B không đồng ỷ. Dù không ly hôn nhưng sau 
khi anh A chịu Phép Rửa, chị B luôn lớn tiếng xúc phạm đến Chúa khiến cho 
đời sống của hai vợ chồng không thế tốt đẹp được. Họ quyết định ly hôn. 
Trong trường hợp này, anh A và một người Công giáo hoặc không Công giáo 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 54 

Nhưng Giáo luật cũng nói thêm rằng “việc đoạn tuyệt này 
không phải do người chịu phép Rửa Tội gây ra để kiếm cớ 
mà đoạn tuyệt với người đó” 52 . 

Bản Quyền địa phưong là người có thẩm quyền ban đặc ân 
này. Thông thường, ngài sẽ cử người điều tra để xác minh 
những điều kiện vừa nói ở trên 53 . Cụ thể, sẽ phải có một cuộc 
chất vấn dành cho người không Rửa Tội. Giáo luật điều 1144 
còn nói rõ: “Sự chất vấn như vậy được thực hiện sau khi Rửa 
Tội. Vì lý do quan trọng, Bản Quyền sở tại [Đức Giám Mục] 
có thể cho phép thực hiện sự chất vấn trước khi Rửa Tội, hay 
kể cả miễn chuẩn việc chất vấn hoặc trước hoặc sau khi Rửa 
Tội, miễn là ngài thấy rõ ràng, ít là sau một thủ tục đon giản 
ngoài tố tụng, rằng việc chất vấn không thể thực hiện được, 
hay sẽ vô ích.” 


khác có thế cưới nhau với phép của Bản Quyền địa phương [Đức Giám Mục 
giáo phận]. 

52 VÍ dụ 1: Anh A và chị B, cả hai đều không Công giáo, cưới nhau. Sau một 
khoảng thời gian chung sống, anh A, vì muốn cưới cô c là người Công giáo, 
nên đã xin gia nhập Công giáo, rồi về kiếm cớ gây gỗ, khiến cô B phải ly hôn 
anh đế anh có thế cưới cô c. Hoặc anh A kiếm cớ gây gỗ khiến cô B phải ly 
hôn, rồi sau đó anh A xin Rửa Tội gia nhập Công giáo đế cưới cô c. Đây là 
điều không được phép và đặc ân Phaolô không áp dụng trong trường hợp này. 

Hoặc: 

Ví dụ 2: Anh A và chị B, cả hai đều không Công giáo, cưới nhau. Sau một 
khoảng thời gian chung sống, anh A muốn chịu Phép Rửa đế gia nhập Công 
giáo. Chị B không có ý kiến gì và đời sống của họ không có gì trục trặc. 
Nhưng không lâu sau đó, anh A, vì muốn cưới chị c là người Công giáo, nên 
về nhà kiếm cớ gây chuyện đế ép chị B phải ly hôn. Đây là điều không được 
phép và đặc ân Phaolô không áp dụng trong trường hợp này. 

53 VÍ dụ: Chị B trong các ví dụ trên, hỏi xem chị ta có muốn chịu phép rửa giống 
người kia (anh A) không hoặc ít ra là có muốn sống hòa thuận với anh A mà 
không xúc phạm đến Đấng Tạo Hóa không? 




Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


55 


PHỤ LỤC 2 

Hôn nhân nhờ đặc ân thánh Phêrô 

Đặc ân thánh Phêrô không được nói rõ trong Giáo luật và 
cũng không xuất phát từ giáo huấn nào của thánh Phêrô, 
nhưng có ý muốn nói đến đặc ân mà Đức Giáo Hoàng (người 
kế vị thánh Phêrô) ban cho tín hữu vì lợi ích đức tin của 
người ấy. 

Huấn thị Potestas Ecclesiae của Bộ Giáo Lý Đức Tin, công 
bố ngày 30 tháng 4 năm 2001, nói rằng: “Trong những hoàn 
cảnh đặc biệt nào đó, hôn nhân giữa những người không 
Công giáo hoặc ít là một trong hai người không phải là người 
Công giáo, có thể bị tiêu trừ vì lợi ích đức tin của tín hữu và 
vì ơn cứu độ cho các linh hồn, với năng quyền do Đức Thánh 
Cha ban”. Một vài gợi ý trích từ hướng dẫn bởi Tổng Giáo 
phận New Orleans, Hoa Kỳ, có thể giúp hiểu rõ hơn về 
trường hợp xin đặc ân thánh Phêrô: 

- ít là một trong hai người chưa được Rửa Tội (theo Giáo Hội 
Công giáo) trước khi kết hôn và vẫn giữ nguyên tình trạng 
như thế trong suốt thòi kỳ hôn nhân. 

- Khi không còn hy vọng gì để hòa giải và người xin đặc ân 
Phêrô không phải là người gây ra nguyên do khiến cuộc 
hôn nhân bị đổ vỡ 

- Dù bên không rửa tội đã Rửa Tội sau đó, nhưng hai người 
đã không có quan hệ vợ chồng từ khi người này chịu phép 
Rửa, vì lý do nào đó ? 

- Neu người xin đặc ân Phêrô hay người dự định sẽ kết hôn 
đều không phải là người Công giáo, thì phải cam kết là sẽ 
nuôi dưỡng con cái của mình theo đường hướng Công 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


56 


giáo và không ngăn cản bên Công giáo thực hành đức tin 
Công giáo của mình 

Khi một người Công giáo được miễn trừ khỏi mọi ràng buộc 
để kết hôn với một người không Công giáo thì phải bày tỏ ý 
định xin Rửa Tội trong Giáo Hội Công giáo. (.Potestas 
Ecclesiae, đ. 7 § 2). 

Người xin đặc ân dự định kết hôn với người không bị ngăn 
trở trong Giáo Hội Công giáo. 

Người xin đặc ân Phêrô dự định kết hôn với một ngưòi không 
phải là nguyên nhân gây ra đổ vỡ của hôn nhân trước. 

Việc ban đặc ân Phêrô không được trở thành cớ vấp phạm 
hoặc gây hoang mang cho các tín hữu. 

Hồ sơ và điều kiện để được xin đặc ân Phêrô không phải là 
đảm bảo chắc chắn sẽ được ban đặc ân này khi không mang 
lại ích lợi linh hồn cho người liên hệ. 




Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


57 


PHỤ LỤC 3 


Một Số mẫu đơn liên hệ 

'SMau giấy giới thiệu của xứ gốc cho tín 
hữu chuyên cư 

sMau hồ sơ hôn phối 

sMau xác nhận nhân thân linh mục 




Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


58 


Giáo phận 
Giáo xứ... 


MVDD.GD cc 01.2017 


GIẤY GIỚI THIỆU 

CỦA GIÁO XỨ GỐC CHO TÍN HỮU CHUYỂN CƯ 

Kính trình linh mục chính xứ. 

Con xin giới thiệu đến cha anh/chị 

(Tên thánh, họ và tên). 

Sinh ngày:.tại. 

Rửa tội ngày:.tại. 

Tình trạng hôn nhân:. 

Thuộc giáo xứ:. giáo phận:. 

CMND:..... 

Điện thoại:.email:. 

Địa chỉ:. 

Con ông. 

Và bà. 

Cư ngụ tại. 

Là người thuộc phạm vi giáo xứ. 

Nay anh/chị chuyển cư đến. 

Và xin gia nhập giáo xứ cha phụ trách. 

Kính mong cha chấp thuận. 

.ngày.. .tháng... .năm. 


Linh mục chính xứ: 



























Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


Giáo phận. 

Giáo xứ... 

GIẤY GIỚI THIỆU HÔN PHỐI 

Tôi, linh mục.chính xứ. 

XIN GIỚI THIỆU 

Anh (Chị):.tuổi:. 

Con ông:. 

Và bà:. 

Rửa Tội ngày:. 

Thêm Sức ngày:. 

Hiện đang ở:. 

Anh (Chị) hiện đang trong tình trạng thong dong, và muốn kết hôn 
theo luật Giáo Hội với: 


Anh (Chị):.tuổi. 

Con ông :.bà. 

Thuộc giáo xứ:.giáo phận 


Xin Cha thưong giúp đỡ anh (chị) tiến hành các thủ tục Hôn Phối 
theo luật định. 

Chân thành cám on cha. 


MVDD.GD GTHP 01.2017 


ngày ....tháng.năm 


Linh mục chính xứ: 

























Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


60 


Giáo phận: 
Giáo xứ:... 


MVDD.GD.RHP 01.2017 


GIẤY XIN ĐIÈU TRA VÀ RAO HÔN PHỐI 


Kính gửi cha. 



Giáo xứ .giáo phân. 


Có đương sư:. 

Sinh ngày:. 

Con ông:. 

Và bà:. 

Trước đã ở tai giáo xứ:. 

. tai.... 

. giáo phân:. 

Hiên cư ngu tai giáo xứ:.... 
Xin kết hôn với:. 


,. giáo phân:. 

Sinh ngày:. 

Con ông:. 

Và bà:. 

.tai.. 



Trước đã ở tại giáo xứ:.giáo phận:. 

Hiện cư ngụ tại giáo xứ:.giáo phận:. 

Xin cha vui lòng điều tra và rao theo Giáo luật, sau đó gửi lại cho 

chúng con kết quả trước ngày././. 

Xin chân thành cám ơn Cha. 

.ngày.tháng.. .năm. 


Linh mục chính xứ: 
































Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


61 


KÉT QUẢ ĐIỀU TRA VÀ RAO HÔN PHỐI 

Tôi, linh mục:. 

Chính xứ giáo xứ :.giáo phận:. 

Chứng thực đã điều tra và rao.lần vào các ngày Chúa nhật sau 

đây: 

1) Ngày: ././. 

2) Ngày: ././. 

3) Ngày: ././. 

Het hạn, không thấy ai thưa ngăn trở gì về hôn phối của anh 
.và chị. 

.ngày.tháng.năm. 


Linh mục chính xứ: 

















Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


62 


Giáo phận. 
Giáo xứ.... 


MVDD.GD.HPHH 01.2017 


ĐƠN XIN PHÉP CHUẨN HÔN NHÂN HỎN HỢP 


Kính gửi: Đức Cha. 

Giám Mục giáo phận. 

Với sự giải thích về các điều kiện đế được phép chuấn Hôn nhân 
hồn hợp và sự chứng nhận của 

Linh mục: : . 

Đang phụ trách giáo xứ: .giáo phận:. 

Chúng con đồng ký tên dưới đây: 


Công giáo: 

Sinh ngày: 

Tại: 

Tên cha: 

Tên mẹ: 

Hiện cư ngụ tại: 

Rửa Tội: 

Tại giáo xứ: 

Thêm Sức: 

Tại giáo xứ: 

Đã kết hôn với: 

Đã qua đời (ly hôn) ngày: 
Tại: 


Giáo Hội anh em: 

Sinh ngày: 

Tại: 

Tên cha: 

Tên mẹ: 

Hiện cư ngụ tại: 

Rửa Tội ngày: 

Tại: 

Thuộc Giáo Hội: 

Cử hành bởi: 

Công thức Rửa Tội: 

Đã kết hôn với: 

Đã qua đời(ly hôn) ngày: 
Tại: 


Chúng con đã chung sống với nhau nhưng chưa có phép đạo từ 
năm:. 


Đã có .. 
Rửa tội 


con 


con. 














Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


63 


- Đã có giấy chứng nhận kết hôn dân sự:. 

Cả hai chúng con hiện không có ngăn trở và được tự do kết hôn 
Kính xin Đức Cha thưong ban phép cho chúng con được kết 
hôn với nhau theo phép chuẩn hôn nhân hồn họp của những 
điều kiện quy định trong Giáo luật điều 1125 và 1126. 

Sau khi nghe linh mục.giải thích về các điều 

kiện đế được phép chuấn, chúng con đã hiểu biết và quyết tâm 
cam kết như sau: 

A. Công giáo 

Con là... 

Cam kết: 

1. Luôn cố gắng trung thành với Thiên Chúa, tránh mọi nguy 
co mất đức tin Công giáo, 

2. Con cái phải được lãnh bí tích Rửa Tội và được giáo dục 
trong Giáo Hội Công giáo. 

B. Giáo Hội anh em 

Con là.. 

Cam kết: 

1. Con đã được nghe giải thích và hoàn toàn ý thức về lời cam 
kết vì nghĩa vụ của bên Công giáo. Con hứa sẽ không cản 
trở người bạn Công giáo tự do giữ đạo của mình. 

2. Con hứa cho tất cả con cái được Rửa Tội và được giáo dục 
theo đức tin Công giáo. 

c. Cả hai chúng con đã hiếu rõ mục đích của hôn nhân là 

1. Yêu thưong và giúp đõ nhau sống hạnh phúc. 

2. Sinh sản và giáo dục con cái thật tốt. 







Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


64 


Và chấp nhận các đặc tính chính yếu của hôn nhân là 

1. Một vợ một chồng. 

2. Trọn đời chung thủy. 

Kính xin Đức Cha thương ban phép chuẩn hôn nhân hồn họp cho 
chúng con như đơn xin. 

Trong khi chờ đợi ân ban, xin Đức Cha cầu nguyện cho chúng con 
sống tốt đẹp và biết hướng tới hạnh phúc chân thật. 

Chúng con xin hết lòng cảm tạ Đức Cha. 


Giáo xứ ., ngày . tháng . năm 

Bên nam Bên nữ 


(Ký tên và ghi rõ họ tên) (Ký tên và ghi rõ họ tên) 


Giáo xứ ., ngày . tháng . năm. 

Linh mục chính xứ chứng thực và ấn ký 
Linh mục. 


Tòa Giám Mục . ngày . tháng . năm 

Chấp thuận và ấn ký 


Xin làm 2 bản: một bản lưu tại Tòa Giám Mục, 
một bản lưu tại giáo xứ. 
















Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


65 


Giáo phận 
Giáo xứ... 


ĐƠN XIN PHÉP CHUẨN HÔN PHỐI KHÁC ĐẠO 

Kính gửi: Đức Cha. 

Giám Mục giáo phận. 

Với sự giải thích về các điều kiện đế được phép chuấn Hôn nhân 

khác đạo và sự chứng nhận của linh mục:. 

Đang phụ trách giáo xứ:.giáo phận :. 

Chúng con đồng ký tên dưới đây: 

Công giáo: 

Sinh ngày: 

Tại: 

Tên cha: 

Tên mẹ: 

Hiện cư ngụ tại: 

Rửa Tội: 

Tại giáo xứ: 

Thêm Sức: 

Tại giáo xứ: 

Đã kết hôn với: 

Đã qua đời (ly hôn) ngày 
Tại: 

Chúng con đã chung sống với nhau nhưng chưa có phép đạo từ 


năm:. 

Đã có.con 

Rửa Tội.con 


Đã có giấy công nhận kết hôn chưa?. 

Cả hai chúng con hiện không có ngăn trở và được tự do kết hôn. 


Không Rửa Tội: 

Sinh ngày: 

Tại: 

Tên cha: 

Tên mẹ: 

Hiện cư ngụ tại: 

Tôn giáo: 

Đã kết hôn với: 

Đã qua đời (ly hôn) ngày: 
Tại: 


MVDD.GD CHP 01.2017 















Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


66 


Kính xin Đức Cha thương ban phép cho chúng con được kết 
hôn với nhau với phép chuẩn hôn nhân khác đạo theo những 
điều kiện quy định của Giáo luật điều 1125 và điều 1126. 

Sau khi nghe linh mục.giải thích về các 

điều kiện để được phép chuẩn, chúng con đã hiểu biết và cam 
kết như sau: 

A. Bên Công giáo: Con là.cam kết: 

1. Trung thành với Đức tin Công giáo và tránh xa các nguy 
cơ làm lung lạc Đức tin. 

2. Cố gắng chu toàn bốn phận giáo dục con cái theo giáo lý 
của Hội Thánh Công giáo. 

B. Bên không Rửa Tội: Tôi là.cam kết: 

1. Tôi cam kết tránh mọi hành vi xúc phạm đến tôn giáo của 
chồng/vợ tôi và chồng/vợ tôi tự do hành đạo theo tôn chỉ 
Giáo Hội Công giáo. 

2. Tôi đã được thông báo rõ ràng và đầy đủ về bốn phận và 
lời cam kết của chồn/vợ tôi là người Công giáo trong đời 
sống gia đình và trong việc giáo dục con cái. 

Kính xin Đức Cha thương ban phép chuân hôn nhân khác đạo 
cho chúng con như lời đơn xin. 

Trong khi đợi chờ ân ban, xin Đức Cha cầu nguyện cho chúng 
con sống tốt đẹp và biết hướng tới hạnh phúc chân thật. 

Chúng con hết lòng cảm tạ Đức Cha. 


Giáo xứ. ., ngày . tháng . năm. 


Bên nam 


Bên nữ 


(Ký và ghi rõ họ tên) 


(Ký và ghi rõ họ tên) 










Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


67 


Nhận xét và đề nghị của linh mục chính xứ 
Chứng thực và ấn ký 


Linh mục: 


Ý kiến của văn phòng hôn nhân 


Tòa Giám Mục . 

Chấp thuận và ấn ký 


,ngày 


tháng . năm. 








Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


68 


MVDD.GS 01A.2017 

(ARCH)DIOCESE OF.CITY 

Address :. 

w :. 

Email :. 

Website : . 

PRIEST PROFILE INFORMATION FORM 

(To be completed by visiting Priest) 

Full name as on passport: . 

Passport N: . 

Date of birth: . 

Citizenship: . 

Date of Priestly Ordination: . 

Diocese or Religious:. 

Congregation: . 

Current Domicile: . 

Present Ecclesial Appointment: . 

In Case ofan emergency while you are visiting our (Arch)Diocese 
who should be contacted 

Name: . 

Relationship: . 

Address: . 

Tel: . 

Email: . 

Signature: . 

Date: . 


Address: 


Kỉndly return thisýorm to: 
Chancery 


























Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


_69 

MVDD.GS 01B.2017 


(ARCH)DIOCESE OF.CITY 

Address :. 

® : . 

Email :. 

Website : . 

STATEMENT OF SUITABILITY FOR MINISTRY 

This is to State that 


(Full Name) 

is a Priest in good standing in the 
(ARCH) DIOCESE OF/ RELIGIOUS CONGREGATION OF 


To the best of my knowledge in the extemal forum, I am of the 
opinion that the said priest is of good moral character and 
reputation 

- I belive that he qualiíìed to períbrm his ministerial duties in an 
effective and suitable manner. There is nothing in his 
background or Service that would raise questions about his 
íitncss for ministry. 

- I am unaware of anything in his background which would 
render him unsuitable to work with minors/ children. 

- To the best of my knowledge, no accusations of sexual 
misconduct or sexual impropriety have ever been made against 
him, no criminal charge has ever been made against him; and 
he has never been suspended or othervvise canonically 
disciplined. 












Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


70 


- He has undertaken to abide by conditions laid down by the 
(Arch)Diocese (form C). 

Accordingly, I present this priest for ministry in the 

(Arch)diocese of.from.to. 

Purpose of Visit (Please tick): 

□ Celebrate/con - celebrate Mass 

□ Giving Talk 

□ Conduct Training 

□ Conduct Spữitual Retreat 

□ Conduct Seminar/ Workshop 

Others (Please State):. 

Name (Arch/Bishop, Religious Superior or Delegate) 


Signature (Arch/Bishop, Religious Superior or Delegate) 


Complete Address 

Tel : . 

Email : . 

Date : . 

Official Stamp:. 


Kindly return thisýorm to: 
Chancery 


Address : 















Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


_71 

MVDD.GS 01C.2017 


(ARCH)DIOCESE OF.CITY 

Address :. 

w :. 

Email :. 

Website : . 


PRIESTLY MINISTRY 

IN THE (ARCH)DIOCESE OF.CITY 

You request to exercise priestly ministry in the (Arch)diocese will 
be approved on the basis you undertake to abide by the following 
conditions: 

a. During your visit you may celebrate sacraments, preíerably 
in the Church where you will be residing, as permitted by 
the Parish Priest. 

b. Without prior permission of the Parish Priest, you are not 
allowed to do house blessing and the like or to give a talk at 
BECs or to any group in the parish. 

c. You may not solicit publicly or privately for any donations/ 
contributions tovvards any project or cause, whether personal 
or othervvise. 

d. You are to abide by both the Federal and State laws of the 
country. Wishing you a pleasant stay and a fruitful ministry 
in the (Arch)diocese. 

The Chancery (Arch)diocese of.City. 

I agree to abide by the above conditions during my visit to 
the (Arch)diocese of. 

Rev. Father. 

Date:. 

Kinclly return thisỷorm to: 

Chancery 

Address:. 

















Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


72 


THAM CHIÉƯ 

- ủy Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc Hội Đồng Giám Mục 
Việt Nam, Bản toát yếu sách Giáo Lý của Hội Thánh 
Công giáo , nhà xuất bản Tôn Giáo, 2009. 

- Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Bộ Giáo Luật 1983 , nhà 
xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội, 2007. 

- ủy ban Giáo Hoàng về gia đình, Chuẩn bị cho bí tích Hôn 
Nhân , ngày 13.5.1996. 

- Thánh bộ Giáo Lý Đức Tin, Hướng dân về bí tích Rửa Tội 
Pastoralis Action, ngày 20.10.1980. 

- Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Cùng nhau bồi đắp nền 
văn minh tình thương và sự song , Thu chung hậu Đại Hội 
Dân Chúa 2010 gửi toàn thể cộng đồng dân Chúa Việt 
Nam, 2011. 

- Công đồng chung Vaticanô II, sắc Lệnh về Chức Vụ và 
Đời Song các Linh Mục (Presbyterorum Ordinis). 

- Đức Giáo Hoàng Piô XII, Thông điệp Exsul Familia 
Nazarethana, 1952 

- Công đồng chung Vaticanô II, Tuyên ngôn về giáo dục 
Kitô giáo (Gravissimum Educationis). 

- Công đồng chung Vaticanô II, sắc Lệnh về Hoạt Động 
Truyền Giáo của Giáo Hội (Ad Gentes). 

- Hội Đồng Giáo Hoàng về mục vụ chăm sóc di dân và 
người Lữ hành, Huấn thị về mục vụ chăm sóc anh chị em 
di dân (De Pastoralis Migratorum Cura). 

- Công đồng chung Vaticanô II, Hiển Chế Mục Vụ về Giáo 
Hội trong Thế Giới Ngày Nay (Gaudium Et Spes). 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


73 


- John p. Beal, New Commentary on the Code of Canon 
Law, Paulist Press, 2000. 

- Văn phòng Tổng Thư ký Hội Đồng Giám Mục Việt 
Nam, Giáo Hội Công giáo Việt Nam, Niên giám 2004, 
NXB Hà Nội 2004, Giáo Hội Việt Nam với việc thờ kính 
tô tiên. 

- Bộ Giáo Lý Đức Tin, Huấn thị Potestas Ecclesiae , ngày 
30.4.2001. 

- Công đồng chung Vaticanô II, Hiến Chế về Phụng Vụ 
Thánh (Sacrosanctum Concilium). 

- ủy Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc Hội Đồng Giám Mục 
Việt Nam, Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, nhà 
xuất bản Tôn Giáo, 2012. 

- Hội Đồng Giáo Hoàng về mục vụ chăm sóc di dân và 

người Lữ hành, Huấn thị Tình yêu Đức Kitô dành cho 

người di dân (Erga Migrantes Caritas Chrỉsti). 

- Công đồng chung Vaticanô II, Hiến Chế Tín Lý về Giáo 
Hội (Lumen Gentium). 

- Công đồng chung Vaticanô II, sắc Lệnh về Tông đồ Giáo 
dân (Apostolicam Actuositatem). 

- Hội đồng Giám Mục Việt Nam, Thông cáo về việc tôn 

kính ông bà tô tiên và các bậc anh hùng liệt sĩ, 

20.10.1964. 

- Trả lời của Thánh bộ Giáo Lý Đức Tin về việc xin miên 
chất vẩn, ngày 30.8.1976. 



Hướng dẫn Mục vụ Di dân 


74 


BAN SOẠN THẢO 


Chủ biên 

ĐGM. Giuse Đồ Mạnh Hùng, Chủ Tịch UBMVDD. 

Cố vấn 

Đ.G.M. Tôma Nguyễn Văn Trâm, GP. Bà Rịa. 

Đ.G.M. Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, GP. Bà Rịa. 

Đ.G.M. Luy Nguyễn Anh Tuấn, TGP. Sài gòn. 

Đ.G.M. Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, GP. Đà Lạt. 

Lm. Gioan Bùi Thái Sơn, Đại diện Tư pháp TGP. Sài gòn. 
Lm. JB. Lê Ngọc Dũng, Đại Diện Tư Pháp GP. Nha Trang. 
Lm. Giuse Đậu Quang Luật, O.L.M, chuyên viên Giáo Luật. 

Điều hành 

Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ, S.J, TTK UBMVDD. 

Thành viên 

Quý Linh mục đặc trách di dân các Giáo phận. 

Ban biên tập 

Nt. Anne Vu Thị Kim Dung, L.M.S.R, TK UBMVDD. 

Lm. Giuse Trần Thiện Nguyễn, C.s, TK UBMVDD. 

Anh Giuse Phan Trần Huy Hoàng, Trợ lý TT UBMVDD. 




“Ta là khách lạ, các ngưoi đã tiếp rước” 

(Mt 25, 35) 



